KINH ĐẠI PHẬT ĐÁNH NHƯ LAI 
MẠT NHƠN TU CHỪNG LIÊU 
NGHĨA CHƯ BÒ TÁT VAN HẠNH 
THỦ LẮNG NGHIÊM - QUYÈÊN 6 


_—-OÔO--- 


Sa-môn Bát-thích Mật-đề người Trung Thiên Trúc dịch vào đời Đường. 
Sa-môn Di-già Thích-ca, người nước Ô Trành dịch ngữ. 
Sa-rmôn Hoài Địch, chùa Nam Lâu, núi La Phù, chứng mỉnh bản dịch. 
Đệ tử Phòng Dung, thọ Bồ-tát giới, hiệu Thanh Hà, chức Tiền Chánh 
Nghị Đại Phu đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự nhuận bút. 


TUYẾN HÓA Thượng Nhân, 
Vạn Phật Thánh Thành, Bắc Mỹ châu (Hoa Kỳ) lược giảng. 
Đệ tử thọ Bồ-tát giới Phương Quả Ngộ ghi chép. 
Thích Nhuận Châu, Tịnh Thất Từ Nghiêm Đại Tòng Lâm dịch 


_—-O0O--- 


Trang l 


Mục Lục 
KHAI KINH KỆ 
TÁM QUY LUẬT CỦA VIỆN PHIÊN DỊCH KINH ĐIÊN 


QUYỀN 06 - PHẢN CHÁNH VĂN VÀ GIẢNG GIẢI NHĨ CĂN 
BỘ TÁT VĂN THỦ SƯ LỢI TUYẾN CHỌN CĂN VIÊN THÔNG 
TỨ CHỦNG THANH TỊNH MINH HÓI 


——-O0O--- 


48 
99 


Trang 2 


KHAI KINH KỆ 
Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp 
Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ 
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì 
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa 
kk*t 

Phát pháp rộng sâu rất nhiệm mẫu 

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu 

Con nay nghe được chuyên trì tụng 
Nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mầu. 


——-O0O--- 


TÁM QUY LUẬT CÚỦA VIỆN PHIÊN DỊCH KINH ĐIÊN 
01. Dịch giả phải thóat mình ra khỏi động cơ tự truy câu danh lợi. 
02. Dịch giả phải tu thân dưỡng tánh, dứt bỏ thói cao ngạo. 
03. Dịch giả phải tự chế, không được tự khen ngợi nhưng lại chê bai kẻ khác. 


04. Dịch giả không được tự cho mình là tiêu chuẩn, là thước đo, rồi hạ thấp 
kẻ khác băng cách tìm lôi lâm nơi tác phẩm của họ. 


05. Dịch giả phải lấy tâm Phật làm tâm mình. 
06. Dịch giả phải dùng trạch-pháp-nhãn để phán xét đâu là chân lý. 


07. Dịch giả phải cung kính câu thỉnh Cao tăng, Đại đức ở mười phương 
chứng mình cho bản dịch. 


08. Dịch giả phải hoan hỷ truyền bá giáo nghĩa nhà Phật bằng cách in Kinh, 
Luật, Luận một khi phán phiên dịch của mình được chưng mình là đúng. 


_—-O0O--- 


Trang 3 


QUYÊN 06 - PHẢN CHÁNH VĂN VÀ GIẢNG GIẢI NHĨ CĂN 
Quán Thế Âm Bồ-tát 
Kinh văn: 


Lúc bấy giờ Bồ-tát Quán Thế Âm liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
dưới chân Đức Phật, rôi bạch Phật răng: 


Giảng giải: 


Phần trước, Bồ-tát Đại Thế Chí đã trình bày cách thức tu tập pháp môn niệm 
Phật. Đó là phương pháp rất thích hợp cho mọi người trong thời đại ngày nay. 
Phương pháp ấy rất có hiệu quả. Sao vậy? Trong kinh dạy chúng ta rằng vào 
thời mạt pháp, trong một triệu người tu tập, thậm chí chưa có được một người 
ngộ đạo. Nhiều người tu tập nhưng ít có người được chứng ngộ. Thế thì 
chúng ta phải làm sao? Đừng bận tâm. Kinh có dạy rằng, “Chỉ nhờ vào pháp 
môn niệm Phật, mà mọi chúng sinh đều được độ thóat.” Phương pháp niệm 
Phật rất dễ thực hành. Bằng cách thực hành niệm Phật, chúng ta sẽ được thóat 
khỏi ba cõi theo chiều ngang, và đới nghiệp vãng sanh. 


Thế nào là nghĩa thóat khỏi ba cõi theo chiều ngang? Cũng giống như loài côn 
trùng sống trong ống tre, nếu nó đục xuyên theo chiều đọc thân tre, nó phải đi 
qua các lóng mắt, phải mắt thời gian rất lâu. Thay vì vậy, nếu loại côn trùng 
ây biết cách gặm một lỗ ở bên thân tre, thì nó sẽ ra khỏi được ống tre một 
cách TÂt dễ dàng. Người niệm Phật cũng giống như loài côn trùng thóat ra 
khỏi ống từ bên thân cây tre; họ thóat ra khỏi ba cõi theo chiều ngang-đúng 
với tầm mức của họ. “Đới nghiệp vãng sanh,” nghiệp mà mọi người đang 
mang là nghiệp của đời trước, không phải của đời nầy-đó là nghiệp đã tạo, 
không phải là nghiệp mới. Điều nầy có nghĩa là trước khi quý vị biết được 
phương phép niệm Phật, quý vị đã tạo ra các nghiệp chướng. Quý vị có thê 
mang các nghiệp ấy theo khi mình vãng sanh sang cõi Tịnh độ. Nhưng quý vị 
không được tiếp tục tạo nghiệp ác một khi quý vị đã biết niệm Phật, vì quý vị 
không thể mang nghiệp ác ấy theo được. Một khi quý vị đã biết niệm Phật, thì 
quý vị nên thay đôi cách sống. Đừng cố tạo nên các nghiệp xấu. Nếu làm như 
vậy, quý vị sẽ chất chồng ác nghiệp, gia trọng thêm chướng ngại. Đó gọi là 
“biết rõ mà cố phạm-minh tri cô phạm,” trong trường hợp đó, nghiệp chướng 
tăng gấp ba. Quý vị có thể mang nghiệp cũ đê vãng sanh, nhưng nay quý vị đã 
hiểu được Phật pháp, quý vị không thê nói rằng, “Ô! Mình có thể niệm Phật, 
mặt kia mình có thể tạo nghiệp ác, vì trong tương lai mình có thể mang 
nghiệp đã tạo sang cõi Cực lạc với mình.” 


Trang 4 


Thật là sai lầm! Không những quý vị không thể nào mang nghiệp của mình đi, 
mà còn không thể nào vãng sanh về đó, vì quý vị sẽ bị chướng ngại bởi 
nghiệp của mình. Chúng ta là những người đã tin vào Đức Phật, phải nên thận 
trọng, đừng tạo thêm nghiệp chướng một khi chúng ta đã biết niệm Phật. 
Chương Đại Thế Chí niệm Phật viên thông nây vô cùng quan trọng. Mọi 
người nên biết phương pháp niệm Phật chủ yếu là gì. 


Tại sao chúng ta phải nên niệm Phật? Vì chúng ta có nhân duyên rất lớn với 
Đức Phật A-di-đà. 


Đức Phật A-di-đà đã thành Phật cách đây 10 kiếp. Trước đó, ngài có pháp 
danh là Pháp Tạng tỷ-khưu. Lúc ấy, ngài phát 48 lời nguyện. Trong lời 
nguyện thứ 13 và 14, ngài phát nguyện: “Nếu có chúng sinh nào trong khắp 
mười phương niệm danh hiệu của tôi mà không thành Phật, tôi nguyện sẽ 
không thành chánh giác.” Nói cách khác, nếu có chúng sinh nào niệm danh 
hiệu ngài mà không được thành Phật, thì ngài nguyện sẽ không thành Phật. 


Và do nguyện lực của Đức Phật A-di-đà, mọi người ai niệm danh hiệu của 
ngài thì đều được vãng sanh vào thế giới Cực lạc. 


Pháp môn Tình độ là một trong năm tông phái của đạo Phật Trung Hoa. 
Thiền tông (dhyãna). 

Giáo tông. 

Luật tông. 

Mật tông. 

Tịnh độ tông. 


Tịnh độ tông sẽ là tông phái còn tôn tại sau cùng. Trong thế giới nầy, vào thời 
mạt pháp, Kinh Thủ-lăng-nghiêm sẽ bị biến mắt trước tiên. Sau đó, các kinh 


khác cũng sẽ lần lượt bị biễn mắt, chỉ có kinh A-di-đà còn lại. Khi Kinh A-di- 
đà còn lưu lại trên thế gian, kinh sẽ độ thóat cho rất nhiều người. Sau hơn 
1000 năm nữa, Kinh A-di-đà cũng bị biến mắt hắn. 

“Thời mạt pháp” đơn giản có nghĩa là chánh pháp hoàn toàn biến mất hắn. 
Một khi Kinh A-di-đà đã biến mất, chỉ còn lưu lại câu “Nam-mô A-di-đ 


à Phật.” Câu nói phi thường này cũng sẽ độ thóat cho rất nhiều người; thế 
nhưng, sau 1000 năm nữa, nó cũng sẽ biên mât. Những gì còn lại chỉ là danh 


Trang 5 


hiệu “A-di-đà Phật,” danh hiệu nầy cũng sẽ tổn tại trên thế gian một trăm 
năm nữa rồi cũng biến mất. Đến lúc đó, sẽ không còn Phật pháp lưu hành trên 
thế gian nữa. Trong khi chúng ta vẫn còn ở trước thời mạt pháp, chúng ta nên 
tu tập và giữ gìn những sự việc ở trong thời Chánh pháp. Đó gọi là ““Thỉnh 
Phật chuyển pháp luân.” Trong thời mạt pháp, chúng ta không nên sợ một khó 
khăn gian khổ nào. Tôi không ngại khó khăn khi giảng, pháp cho quý. VỊ, Và 
quý vị không nên sợ cực khổ khi đến nghe kinh. Hãy phấn chắn tinh thần lên! 
Đừng nói răng mình mệt và phải đi nghỉ. Hãy quên chính mình vì đạo pháp. 
Hãy suy gầm xem Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã sống trong núi Tuyết suốt 
sáu năm đề tìm đạo như thế nào. Chúng ta không vào trong núi sống sáu năm, 
nhưng việc nhỏ nhất chúng ta có thể làm Jà tìm hiểu về đạo Phật. Hãy xem 
Phật pháp như là lương thực mà quý vị cần có để ăn vậy. “Nếu ta không đi 
nghe giảng kinh, cũng giống như vài ngày tới mình không có gÌ để ăn vậy.” 
Quý vị nên có suy nghĩ như vậy. “Ta phải đi nghe pháp. Ta chắc chắn phải 
tìm cách để hiểu đạo một cách chân xác.” Quý vị đi đâu để có được sự hiểu 
biết chân chính về Phật pháp? Quý vị phải thường nghe giảng kinh. Không 
nghe giảng kinh, quý vị không thể nào khai mở trí huệ. Đây là điều đặc biệt 
đúng đối với Kinh Thủ-lăng-nghiêm, vì đây chính là kinh khai mở trí huệ cho 
chúng sinh. Hãy lấy ví dụ như chương nói về pháp tu viên thông này do hai 
mươi lăm bậc thánh giảng giải. Có vị đã thành tựu đạo nghiệp của mình bằng 
pháp Hỏa quang tam-muội. Có vị đạt được viên thông nhờ vào Phong đại, có 
vị nhờ vào Không đại. Có vị tu tập từ nhãn căn của họ và được thành tựu, và 
có vị tu tập từ nhĩ căn. Mỗi thứ trong sáu căn đều được các vị này hoặc vị 
khác dùng để tu tập. Mỗi phạm trù trong 18 giới đều được mỗi vị thể nhập và 
tu chứng. Nghe những đạo lý nầy, quý vị nên áp dụng vào cho chính mình. 


Quý vị sẽ hỏi, “Con nên tu tập theo căn nào? ” Đừng nôn nóng. Chính nhĩ 
căn mà Bồ-tát Quán Thế Âm đã dùng để tu tập là tốt nhất đối với quý vị. Bồ- 
tát Quán Thế Âm đã thành tựu viên mãn công phu tu tập từ nhĩ căn, và ngài 
A-nan sẽ theo Bồ-tát Quán Thế Âm để tu tập pháp môn này. Chư Phật và Bỏ- 
tát trong đời trước đã truyền lại cho chúng ta một pháp môn vi diệu, chúng ta 
nên theo pháp tu từ nhĩ căn để đạt được viên thông. Đây là phương pháp dễ 
nhât. 


Lúc bấy giờ Bồ-tát Quán Thế Âm liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát đưới 
chân Đức Phật, rôi bạch Phật răng: 


“Quán” có nghĩa là tư duy, quán chiếu. 
Dùng năng lực trí huệ quán sát, hành giả quán chiếu thế giới khách quan. 
Với năng lực trí huệ, hành giả quán sát cảnh giới đang được quán chiếu. Năng 


lực quán chiêu của trí huệ vôn có săn trong tự tánh của Bô-tát Quán Thê Am. 


Trang 6 


Thế giới khách quan được quán sát đó là những âm thanh phát ra từ mọi 
chúng sinh. Quý vị nên quán sát tiếng kêu của khổ đau, tiếng reo của hạnh 
phúc, âm thanh của điều chắng khổ chắng vui, âm thanh của cái thiện, âm 
thanh của cái ác, âm thanh của chân thực, âm thanh của hư vọng-nên quán 
chiếu tất cả mọi thứ âm thanh. 


“Thế” là thế gian, trong ý nghĩa về thời gian-quá khứ, hiện tại, tương lai. 
Quán chiếu nhân và quả trong quá khứ của chúng sinh. Quán chiếu nghiệp mà 
chúng sinh đang tạo bây giờ. Quán chiếu quả báo mà chúng sinh sẽ chịu trong 
tương lai. “Tai sao người kia phải khổ đau nhiều vậy?” Quý vị suy sẫm, và 
rồi nhận ra rằng: “Ô! Trong đời trước, anh ta không hiếu thảo với cha mẹ và 
nói chung là không tốt với mọi người. Đó là lý do tại sao đời nầy quả báo của 
anh ta là đau khổ.” 


Âm: Quán sát mọi âm thanh. 


“Bồ-tát” có nghĩa là “người giác ngộ cho mọi chúng sinh-giác hữu tình.” Còn 
có nghĩa là “chúng sinh có đạo tâm rộng lớn-chúng sinh đại đạo tâm.” Bồ-tát 
còn được gọi là “chúng sinh đã giác ngộ-hữu tình giác”, đó là chỉ cho tự giác. 
Khi chúng ta nói rằng Bồ-tát là “người giác ngộ cho mọi chúng sinh-giác hữu 
tình,” là chỉ cho giác tha. Gom hai nghĩa này lại, Bồ-tát là chúng sinh đã giác 

ngộ và muốn giúp cho mọi chúng sinh đều được giác ngộ. 


Những việc Bồ-tát làm là tự giác ngộ cho mình và giác ngộ cho người khác, 
làm lợi lạc cho chính mình và lợi lạc cho người khác. 


Quý vị là những người đang tu học Phật pháp, phải nên nhớ kỹ ý nghĩa về Bồ- 
tát. Đừng để như trường hợp có người chủ trì một hội nghị về “Tăng-già Hoà 
hợp,” nhưng khi có người hỏi “Tăng-già” là gì thì chỉ biết im lặng. Thật là 
không thể tưởng tượng được! 


Kinh văn: 


Bạch Đức Thế tôn, con nhớ vào hằng hà kiếp từ thời quá khứ, lúc ấy có 
Đức Phật xuất hiện trên đời, danh hiệu là Quán Thế Âm. Con phát tâm 
bồ-đề từ Đức Phật đó. Ngài dạy con từ nghe, quán chiếu, tu tập mà thể 
nhập chánh định. 


Giảng giải: 
Bồ-tát Quán Thế Âm bạch cùng Đức Phật Thích-ca Mâu-nI rằng: Bạch Đức 
Thê tôn, con nhớ vào hăng hà kiêp từ thời quá khứ, lùi lại một khoảng thời 


gian rất dài rất nhiều kiếp không thể tính đếm được như số cát trong sông 
Hãng, lúc ây có Đức Phật xuât hiện trên đời, danh hiệu là Quán Thê Am. Đây 


Trang 7 


là Quán Thế Âm của thời quá khứ. Đó là Quán Thế Âm Như Lai, cũng đã tu 
tập viên thông nhờ vào nhĩ căn. Con phát tâm bồ-đề từ Đức Phật đó. Con phát 
tâm tu tập chứng đạo giải thóat. Ngài dạy con từ nghe, quán chiếu, tu tập mà 
thê nhập chánh định. Đức Phật Quán Thế Âm thời quá khứ dạy Bồ-tát Quán 
Thế Âm tiến trình văn tư tu. Đó là từ văn huệ, tư huệ và tu huệ mà thể nhập 
chánh định. “Tư” ở đây không có nghĩa là dùng sự suy nghĩ của thức thứ sáu. 
Đúng hơn, nó có nghĩa là dùng công phu toạ thiền mà tu tập. 


Kinh văn: 


Ban đầu, con ở trong tánh nghe, vào được dòng viên thông thì không còn 
trạng thái sở văn nữa, tướng sở nhập cũng vắng lặng, hai trạng thái động 
tịnh rõ ràng chẳng còn sanh. Tình trạng như vậy tăng dần, các tướng 
năng văn, sở văn đều hết sạch. Cũng không dừng trụ trong chỗ hết sạch 
năng văn, sở văn, đạt đến năng giác sở giác đều vắng lặng. Không giác 
viên mãn tột bậc, thì các tướng năng không và sở không đều tịch diệt. 
Sinh diệt đã diệt, thì bản tính tịch diệt hiện tiền. 


Giảng giải: 
Ban đầu, con ở trong tánh nghe, vào được dòng viên thông thì không còn 
trạng thái sở văn nữa. 


Với văn huệ, hành giả nghe cái bên trong, chứ không nghe cái bên ngoài. 
Không theo thanh trần có nghĩa là không truy đuổi theo chúng. Trước đây, 
kinh văn đã nói không đuổi theo sáu căn và không bị sai sử bởi chúng. Điều 
nầy được gọi là: 


Phản văn văn tự tánh- Quay tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của 
mình. 


Quay tánh nghe vào bên trong có nghĩa là không nghe âm thanh bên ngoài, 
mà thay vì vây, quay trở lại, hướng vào bên trong, đê nghe tự tánh của mình. 
Có nghĩa là, 

Nhiếp vào trong thân tâm của mình. 

“Văn trung-trong tánh nghe.ˆ Nên đặc biệt chú ý hai chữ này, chăng phải là 
trong nhục nhãn, chăng phải là trong nhĩ thức, chăng phải là trong ý thức..., 
mà chính là trong tánh nghe không sanh không diệt, cũng chính là tánh Như 
Lai tạng. 


Hôi quang phản chiêu-Xoay ánh sáng trở lại và chiêu vào bên trong. 


Trang 8 


Có nghĩa là không tìm cầu bên ngoài. 


Kinh văn đoạn nầy nói rằng Bồ-tát Quán Thế Âm “nhập vào dòng,” có nghĩa 
là ngài xoay tánh nghe vào bên trong đê nghe tự tự tánh. 


Nhập thánh nhân chi pháp tánh lưu-Nhập vào dòng pháp tánh của bậc thánh. 


Ngài đã “Nhập lưu vong sở,” — có nghĩa là mọi bụi trân, sáu trân được nhận 
biết sáu căn-đêu đã dút sạch. 


Có nghĩa là ngài đã thể nhập vào dòng chiếu diệu của tự tánh, không còn 

hướng ra bên ngoài để truy cầu, tâm đã sáng suốt thời thường an trú ở bên 

trong, nếu ở ngoài dòng là còn ràng buộc với duyên ngoại trần. Nếu phan 

duyên với thanh trần bên ngoài, tức là dính mắc với luân hồi sinh tử. Khi quên 

hết các thanh trần từ bên ngoài, thì không còn tướng động, tức là đã mở ra 

được nút buộc thứ nhất của trần cảnh điêu động, nên gọi là “Nhập lưu vong 
ở.” Vong tức là giải thóat, Sở tức là thanh trần. 


Tướng sở nhập cũng vắng lặng, hai trạng thái động tịnh rõ ràng chắng còn 
sanh. 


Cội nguồn của sáu căn và sáu trần cũng đều dừng bặt. Điều nầy rất gay Ø0. Ở 
đây Bồ-tát Quán Thế Âm đã nhập vào dòng tự tánh của ngài. Khi đạt đến cực 
điểm cảnh giới tịch lặng, thì tướng động và tĩnh cũng văng bặt. Do cảnh tịnh 
chính là khu vực của sắc âm, nên không được trụ vào cảnh tịnh. Khi đến được 
hai cảnh động tĩnh đều chăng sanh, thì mới đến được cái gọi là sở nhập vắng 
lặng. Lúc đó, tức là đã mở ra được nút buộc thứ hai của cái tịnh. Thanh trần 
hoàn toàn vắng bặt, hai tướng động tĩnh rõ ràng chẳng còn sanh trở lại nữa. 
Tức là đã phá trừ được sắc ấm. 


Tình trạng như vậy tăng dân, các tướng năng văn, sở văn đêu hệt sạch. 


Các kết buộc do nơi các căn đã được mở, tiễn tu dần dần, tăng cường thêm 
định lực, thế nên các căn năng văn tuỳ theo chỗ sở văn đều dứt sạch, cũng 
chăng còn năng thọ và sở thọ. Tức là đã mở ra được nút buộc thứ ba của các 
căn, đồng thời cũng phá luôn được năm thức trước của thọ ấm. 


Cũng không dừng trụ trong chỗ hết sạch năng văn sở văn, đạt đến năng giác 
sở giác đêu văng lặng. 


Cái năng văn và sở văn đều đã tiêu sạch, còn lại tri giác, còn lại ngã tướng, 
cho nên cần phải tiếp tục tiến tu, cho đến chỗ “ưng vô sở trú nhi sinh kỳ 
tâm,' đạt đến chỗ biết mà chăng biết, giác mà không giác, đến khi mà giác và 
sở giác đều không thì mới mở được gút thứ tư về cái biết. Đến lúc năng giác 


Trang 9 


và sở giác đều không còn, mới gọi là hoàn toàn không chấp trước, tức là phá 
trừ được ý thức thứ sáu tưởng âm. 


Không giác viên mãn tột bậc, thì các tướng năng không và sở không đều tịch 
diệt. 


Cái năng giác và sở giác đều đã không, cần phải tiễn tu, tham cứu cái không 
ấy nương vào đâu mà có, đến chỗ tánh không của cái biết (không giác— 
emptiness of awareness) rốt ráo viên mãn thì năng không và sở không đều 
tiêu trừ sạch. Tâm có khả năng tạo tác bị tiêu trừ, và cảnh giới do tâm ây làm 
cho trở thành không cũng tiêu trừ luôn, đến mức cũng chăng còn cái không. 
Vì hễ còn cái không, thì mình vẫn còn chấp trước vào tánh không. Và bây giờ 
đối với Bồ-tát Quán Thế Âm, ngay cả tánh không cũng chăng còn, tức là mở 
được gút thứ năm của không giác, lúc này đông thời phá trừ luôn thức thứ bảy 
hành âm. 


Sinh diệt đã diệt, thì bản tính tịch diệt hiện tiền. 


Cái năng không và sở không đều tịch diệt, vẫn còn ý niệm “diệt,` mà còn diệt 
tức còn sinh, nên cần phải tiến tu tiếp tục, cho đến khi tướng sinh và tướng 
diệt đều trừ sạch, mới có thể mở được nút thứ sáu về ý niệm “diệt.” Đồng thời 
phá trừ luôn được thức thứ tám, a-lại-da thức của thức âm. 


Hai chữ “sinh diệt, vốn là chỉ cho các nút buộc, do động hết thì sanh tịnh 
sanh, căn diệt thì giác sanh, giác diệt thì không sanh, không diệt thì diệt sanh, 
sáu nút buộc nây chính là pháp sanh diệt. Tướng diệt rât khó mở, cân phải tiêu 
trừ toàn bộ tướng diệt thì mới có thê đạt đên chỗ không sanh không diệt, mới 
có thê chính mình thây được bản lai diện mục. Nay sáu nút buộc đã được mở, 
ngũ âm đã được phá trừ hoàn toàn, vọng đã hệt sạch rôi thì toàn chân hiên 
bày, tức là sinh diệt đã diệt rôi, thì tịch diệt hiện tiên, chứng đắc rôt ráo viên 
thông. 

Kinh văn: 

Bỗng nhiên con vượt ra ngoài thế gian và xuất thế gian, khắp mười 
phương một thê sáng suôt viên mãn hiên bày, và con đạt được hai cảnh 
giới thù thăng. 

Giảng giải: 

Khi cảnh giới tịch diệt đã hiện tiền, bỗng nhiên con vượt ra ngoài thế gian và 


xuất thế gian. Điều này chỉ cho cõi giới của hữu tình và khí thế gian. Khắp 
mười phương một thê sáng suốt viên mãn hiển bày. Bồ-tát Quán Thế Âm thê 


Trang 10 


nhập làm một với thế giới mười phương không ngăn ngại. Và con đạt được 
hai cảnh giới thù thăng. 


Kinh văn: 


Một là, trên hợp với bổn diệu giác tâm của mười phương chư Phật. Con 
đạt được từ lực đông như của chư Phật Như Lai. 


Giảng giải: 
Tâm từ của Bồ-tát Quán Thế Âm hoàn toàn đồng như tâm từ của chư Phật. 
Kinh văn: 


Hai là, dưới hợp với tất cả chúng sinh trong lục đạo khắp mười phương. 
Cùng với chúng sinh đồng một bỉ ngưỡng. 


Giảng giải: 
Hai là, dưới hợp với tất cả chúng sinh trong lục đạo khắp mười phương. 


Chúng sinh trong lục đạo khắp mười phương là gì? Hãy nhìn khía cạnh đơn 
giản là con người, mắt tai mũi lưỡi thân ý, là chúng sinh trong sáu đường. 
Chúng là sự luân hồi sinh tử trong sáu đường, như là sắc thanh hương vị xúc 
và pháp, đây cũng là sự luân hồi trong sáu đường. Đó là lục đạo của chúng 
sinh trong tự tánh của mình. Có sự liên hệ nhau giữa sáu đường bên trong và 
sáu đường bên ngoài. Sáu đường bên ngoài là cõi của chư thiên, a-tu-la, 
người, súc sanh, quý đói và địa ngục. Cõi giới a-tu-la bao gồm cả những 
chúng sinh nào thích đấu tranh. A-tu-la là những chúng sinh đem cái tính 
thích gây sự của mình tham gia một cách hữu ích trong quân đội và bảo vệ đất 
nước mình. A-tu-la là những người dùng cái tính thích gây sự theo chiều 
hướng xấu và dẫn đến những việc như trộm cướp và găng-tơ. A-tu-la có thê 
sống ở cõi trời, cõi người, trong loài súc sanh, hoặc là ma quý. Có khi a-tu-la 
gồm cả trong ba cõi thiện, đó là chư thiên, a-tu-la và cõi người. Có khi được 
xếp vào bốn ác đạo, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và a-tu-la. Khi xếp a-tu- 
la vào cùng với cõi trời, người, a-tu-la, súc sanh, quý đói, và địa ngục-là xếp 
theo vòng luân hồi sinh tử trong lục đạo. 


Cảnh giới chư Phật ở trên Bồ-tát Quán Thế Âm, nên Bồ-tát nói, “Con ở trên 
hợp với tâm từ của chư Phật.” Chúng sinh trong lục đạo là ở cảnh giới thấp 
hơn Bồ-tát Quán Thế Âm, thế nên Bồ-tát nói, “Con ở dưới hợp với chúng sinh 
trong sáu đường.” “Chúng sinh” được định nghĩa là những loài sanh ra từ 
nhiều nhân duyên. Có nhiều yếu tố liên quan đến sự sinh ra của một chúng 


Trang II 


sinh. Bồ-tát nói tiếp: Con có cùng với chúng sinh đồng một bi ngưỡng. Các 
chúng sinh đêu khát ngưỡng lòng thương xót của chư Phật và Bô-tát. 


Kinh văn: 


Bạch Thế tôn, do con cúng dường đức Quán Âm Như Lai, nên con được 
ngài truyền thọ Như huyễn văn huân văn tu kim cang tam-muội, được 
cùng chư Phật Như Lai có đồng một từ lực. Khiến cho thân con thành 
tựu ba mươi hai ứng thân, có thể đến đi khắp mọi quốc độ. 


Giảng giải: 


Bạch Thể tôn, do con cúng đường đức Quán Âm Như Lai, nên con được ngài 
truyền thọ Như huyễn văn huân văn tu Kim cang tam-muội. Nói như huyễn là 
vì tu mà không tu, không tu mà tu. Có nghĩa là hành giả luôn luôn biết được 
những gì đang xảy ra trong mọi thời và không bao giờ quên. Thế nhưng, dù 
không quên, nhưng hành giả cũng không thực sự nhớ chúng. Chắng nhớ nghĩ 
về chúng, tuy nhiên, cũng không quên chúng. 


Văn huân có nghĩa là hằng ngày, Bồ-tát thường tu tập pháp môn Phản văn văn 
tự tánh cho đến khi thắm nhuần công phu nầy. Đây là pháp Kim cang tam- 
muội. Khi hành giả phát huy định lực nây, sẽ được thành tựu Kim cang tam- 
muỘi. 


Nhờ con được cùng chư Phật Như Lai có đồng một từ lực. Khiến cho thân 
con thành tựu ba mươi hai ứng thân, có thể đến đi khắp mọi quốc độ. Con có 
được từ lực đồng như chư Phật, khiến cho con có được ba mươi hai ứng thân. 
Nên con có thê đi đến khắp mọi quốc độ đề giáo hóa chúng sinh. 


Kinh văn: 


Bạch Thế tôn, nếu có Bồ-tát nhập tam-ma-điạ, tiến tu pháp vô lậu, đã 
được thăng giải và thê hiện viên thông, con sẽ hiện thành thân Phật 
thuyêt pháp cho các vị nghe, khiên cho các vị Bô-tát ây được giải thóat. 


Giảng giải: 


Bạch Thế tôn, nêu có Bồ-tát nhập tam-ma-điạ, tiễn tu pháp vô lậu, các ngài đã 
đạt được chánh định (samadhi) và nuốn tiếp tục công phu để đạt đến cảnh giới 
chân thực vô trụ xứ niết-bàn. Các ngài là những vị đã đạt được thắng giải và 
thể hiện viên thông. Trí huệ của các ngài rất vi diệu, và đã hiển bày được lục 
căn viên thông. Con sẽ hiện thành thân Phật thuyết pháp cho các vị nghe, 
khiến cho các vị Bồ-tát ấy được giải thóat. Khi con gặp những chúng sinh như 
vậy, con liền hiện thành thân Phật. Dù chính con chưa thành Phật, nhưng nhờ 


Trang 12 


năng lực từ bi của con đồng như chư Phật. Do từ lực nầy mà con hiện được 
thân Phật và nói pháp cho hàng Bô-tát đê giúp cho họ đạt đên giải thóat. 


Kinh văn: 


Nếu có hàng hữu học tu pháp diệu minh vắng lặng, đã được thắng diệu 
viên mãn, con sẽ hiện ra trước các vị ây thân Độc giác, thuyêt pháp cho 
họ nghe, giúp cho họ được giải thóat. 


Giảng giải: 


Nếu có hàng hữu học tu pháp diệu minh vắng lặng. Hàng hữu học là chỉ cho 
những người chưa đạt quả vị thứ tư của A-la-hán. Là những vị đã được thắng 
diệu viên mãn, trí huệ họ rất thù thắng vi diệu và đã thể nhập được viên thông. 
“Con sẽ hiện ra trước các vị ấy thân Độc giác, thuyết pháp cho họ nghe, giúp 
cho hộ được giải thóat. Đối với hàng chúng sinh nây, con sẽ hiện ra bậc Độc 
giác,” có nghĩa là người thuộc hàng Nhị thừa đã chứng đạo khi Đức Phật chưa 
thị hiện trong đời. Họ tu tập pháp Mười hai nhân duyên và được giác nsộ. 


Vào mùa Xuân họ quán sát hoa đào trắng nở, 

Vào mùa Thu họ quán sát lá vàng rơi. 

Họ ngộ ra nguyên lý vận hành tự nhiên của sinh và diệt trong vô số hiện 
tượng thê gian. Đó là cách mà các vị Độc giác đã giác ngộ. Bô-tát Quán Thê 
Am sẽ xuât hiện như là một vị Độc giác đê giảng pháp cho các vị ây, giúp cho 
các vị ây được giác ngộ. 

Kinh văn: 

Nếu các hàng hữu học đoạn mười hai nhân duyên, do các duyên đã đoạn 
mà phát ra thăng tính, và thăng tánh đã viên mãn. Con hiện ra trước 
người đó thân Duyên giác, thuyêt pháp cho họ nghe khiên cho họ được 
giải thóat. 

Giảng giải: 


Nếu các hàng hữu học đoạn mười hai nhân duyên, do các duyên đã đoạn mà 
phát ra thăng tính. Lân nữa, “hữu học” là chỉ cho sơ quả A-la-hán. 


Mười hai nhân duyên đã được giảng giải ở văn trước. Những điêm ây rât quan 
trọng. 


1. Vô minh duyên hành; 


Trang 13 


2. Hành duyên thức; 

3. Thức duyên danh sắc; 

4. Danh sắc duyên lục nhập; 
5. Lục nhập duyên xúc; 

6. Xúc duyên thọ; 

7. Thọ duyên ái; 

8. Ái duyên thủ; 

9. Thủ duyên hữu; 

10. Hữu duyên sinh; 

11. Sinh duyên lão tử. 

Đây là lưu chuyên môn, tức là chiều lưu chuyền. 
Khi vô minh diệt, hành diệt; 
Khi hành diệt, thức diệt; 
Khi thức diệt, danh sắc diệt; 
Khi dánh sắc diệt, lục nhập diệt; 
Khi lục nhập diệt, xúc diệt; 
Khi xúc diệt, thọ diệt; 

Khi thọ diệt, ái diệt; 

Khi ái diệt, thủ diệt; 

Khi thủ diệt, hữu diệt; 

Khi hữu diệt, sinh diệt; 

Khi sinh diệt, lão tử diệt. 


Đây là chiều hoàn diệt (hoàn diệt môn). Người tu đạo A-la-hán trở nên TẤt rõ 
ràng về vô minh và mối liên hệ dẫn đến sự sinh khởi. Từ sinh đến tử, chúng 


Trang 14 


sinh được sanh ra rồi lại chết xoay vần nhau. Chúng ta chấm dứt vòng luân 
hồi sinh tử bằng cách trước hết dập tắt vô minh. Khi vô minh đã dứt sạch, các 
mối liên kết khác lần lượt tiêu tan. Khi họ đoạn trừ các duyên nầy, họ phát ra 
thắng tánh. “Họ trở thành những những người có thắng tánh đã viên mãn. Con 
(Bồ-tát Quán Thế Âm) hiện ra trước người đó thân Duyên giác, thuyết pháp 
cho họ nghe khiến cho họ được giải thóat. 


Kinh văn: 


Nếu có hàng hữu học đã đạt được tánh không của Tứ đế, tu Đạo đế, và 
thể nhập Diệt đế, thắng tính hiện bày viên mãn, con liền hiện ra thân 
Thanh văn trước người kia, thuyết pháp cho họ nghe để giúp cho họ 
được giải thóat. 


Giảng giải: 


Nếu có hàng hữu học đã đạt được tánh không của Tứ đế, tu Đạo đế, và thể 
nhập Diệt đế. Có thể đó là các hàng Thanh văn, A-la-hán, đã nhận ra được 
tánh không của Tứ diệu đế, đã tu tập Đạo để và đã chứng được diệu lạc niết- 
bàn. Các ngài đã đạt được thắng tính hiện bày viên mãn, họ đã thể hiện được 
trạng thái viên thông. Con liền hiện ra thân Thanh văn trước người kia, thuyết 
pháp cho họ nghe đề giúp cho họ được giải thóat. 


Tại sao Bồ-tát lại hiện thân Thanh văn? Vì làm như vậy các ngài mới thành 
giống như họ, và rất dễ thông cảm. Bồ-tát trở thành một người bạn tốt và có 
nhiều niềm tin lẫn nhau được thiết lập. Nếu mình không quan hệ với mọi 
người, dù bất luận mình nói điều gì, họ cũng sẽ không tin. Bồ-tát như thể yêu 
thích họ để giáo hóa họ. Thanh văn chứng đạo là nhờ nghe lời giảng của chư 
Phật. Họ là những người thuộc hàng Nhị thừa. 


Kinh văn: 


Nếu có chúng sinh, muốn tâm được tỏ ngộ, không phạm vào cảnh ngũ 
dục lạc thê gian, và muôn thân được thanh tịnh. Con liên hiện ra trước 
người ây thân Phạm vương, thuyêt pháp cho họ nghe, khiên cho họ được 
giải thóat. 

Giảng giải: 

Nếu có chúng sinh-những chúng sinh này không phải là Thanh văn, Duyên 
giác, chăng phải là hàng Bô-tát, họ là những chúng sinh phàm phu trong lục 
đạo. Họ là những chúng sinh mong muôn tâm được tỏ ngộ, họ muôn đạt được 


giác ngộ-hiều biết chân thực. Họ là những người không phạm vào cảnh dục 
lạc thế gian. Họ tránh xa tham dục trong cõi thế gian phàm tình, vì họ muốn 


Trang 15 


thân được thanh tịnh. Con liền hiện ra trước người ây thân Phạm vương, 
thuyêt pháp cho họ nghe, khiên cho họ được giải thóat. Con sẽ hiện ra như vị 
Đại Phạm thiên vương và giảng pháp cho họ nghe khiên cho họ được giải 
thóat. 


Kinh văn: 


Nếu có chúng sinh muốn làm Thiên chủ, thống lãnh các cõi trời, con liền 
hiện ra trước người nây thân Đê thích, thuyêt pháp cho họ nghe, giúp cho 
họ được thành tựu ước nguyện. 


Giảng giải: 


Nếu có chúng sinh muốn làm Thiên chủ, là chỉ cho Chúa trời của đạo Cơ-đốc 
(Christian God). Họ muốn thống lãnh các cõi trời. Họ muốn được cai trị các 
cõi trời. Con liền hiện ra trước người nầy thân Đề thích (Šakra), thuyết pháp 
cho họ nghe, giúp cho họ được thành tựu ước nguyện. Con liền hiện ra thân 
Đế-thích vì loại chúng sinh nầy. Đế-thích là vị Thiên chủ-Chúa trời. 


Quý vị có biết rằng Đức Mẹ của Thiên chúa giáo chính là Bồ-tát Quán Thế 
Âm chăng? Người theo đạo Thiên chúa giáo tin vào Đức Mẹ, vì họ muốn 
được tái sanh ở trên cõi trời. Thế nên Bồ-tát Quán Thế Âm hiện thành nữ thần 
để giáo hóa họ, khiến cho họ được sinh ở cõi trời. Dĩ nhiên, từ cõi Trời họ sẽ 
đoạ lạc trở lại, nhưng dần dần họ sẽ lại tiến bộ. Tại sao Bồ-tát Quán Thế Âm 
thị hiện và thuyết pháp để giúp cho mọi người được sinh trên cõi trời? Mục 
đích tối hậu của ngài là khiến cho chúng sinh tin vào chư Phật. Nhưng vì lúc 
đó, ước nguyện của họ là được sanh lên cõi trời, nên ngài dạy cho họ cách 
thức thế nào để được sanh ở trên trời. Khi họ từ cõi Trời đoạ lạc trở lại lại, rốt 
cuộc họ sẽ tin vào chư Phật. Người phàm phu thấy răng thời gian theo tiến 
trình nầy rất là dài lâu, nhưng thực ra trong Phật nhãn, đó chỉ là một khoảnh 
khắc, chỉ là chớp mắt. 


Phương pháp nầy giống như cha mẹ muốn con mình thông thạo xuất sắc một 
nghề nhưng con mình lại không muốn học nghề đó. Cha mẹ phải chiều theo 
để cho con mình học ngành nào mà nó thích, nhưng sau vài cơ hội ban đầu 
thất bại, cuối cùng nó phải chuyên hướng, học ngành nghề mà cha mẹ đã đề 
nghị. Phương pháp Quán Thế Âm Bồ-tát giáo hóa chúng sinh là đáp ứng bất 
kỳ mọi ước nguyện của chúng sinh mong muốn. Nhưng mục đích tối hậu là 
ngài luôn luôn đưa chúng sinh đến chỗ thành tựu Phật quả. 


Kinh văn: 


Trang l6 


Nếu có chúng sinh muốn có thân tự tại, đi khắp mười phương, con hiện 
ra thân Tự tại thiên trước người đó, thuyêt pháp cho họ nghe, khiên cho 
họ được thành tựu ước nguyện. 


Giảng giải: 


Nếu có chúng sinh muốn có thân tự tại, họ muốn được tự tại để đi đến bất kỳ 
nơi đâu mà mình muốn. Con hiện ra thân Tự tai thiên trước người đó, thuyết 
pháp cho họ nghe, khiến cho họ được thành tựu ước nguyện. Chư thiên thuộc 
cõi trời Đại tự tại có thể đi đến bất cứ nơi đâu mà họ muốn 


Kinh văn: 


Nếu có chúng sinh muốn có thân tự tại, phi hành giữa hư không, con hiện 
ra trước người đó thân Đại tự tại thiên, thuyết pháp cho họ nghe đề giúp 
cho họ thành tựu ước nguyện. 


Giảng giải: 


Nếu có chúng sinh muốn có thân tự tại, phi hành giữa hư không. Họ muốn 
được tự tại, thân thể biến hóa như ý muốn. Họ muốn thân thể mình phi hành 
giữa hư không. Do họ có mong ước nầy, nên con sẽ tự nương vào từ lực của 
chư Phật để khiến cho họ hiện thân như ý muốn. Và con sẽ hiện ra trước họ 
thân của Đại Tự tại thiên và giảng pháp cho họ nghe, khiến cho họ thành tựu 
ước nguyện. Đại Tự tại thiên rất là tự chủ và đầy phúc lạc. Bồ-tát Quán Thế 
Âm hiện thân như vị nầy để giúp cho chúng sinh thành tựu ước nguyện của 
họ. 


Kinh văn: 

Nếu có chúng sinh muốn thống lĩnh quỷ thần, cứu giúp đất nước, con sẽ 
hiện ra trước người đó thân Thiên Đại tướng quân, thuyêt pháp cho họ 
nghe đề giúp cho họ thành tựu ước nguyện. 

Giảng giải: 


Nếu có chúng sinh muốn thống lĩnh quỷ thần, Cứu giúp đất nước. Có một số 
người thích thống lĩnh quỷ thần. Họ làm việc này với ý nghĩa tinh thần yêu 
nước để cứu hộ và bảo vệ tổ quốc. Con sẽ hiện ra trước người đó thân Thiên 
Đại tướng quân, thuyết pháp cho họ nghe để giúp cho họ thành tựu ước 
nguyện. 


Kinh văn: 


Trang l7 


Nếu có chúng sinh thích thống lĩnh thế giới, bảo hộ chúng sinh, con sẽ 
hiện ra trước người đó thân Tứ thiên vương, thuyêt pháp cho họ nghe đê 
giúp cho họ thành tựu ước nguyện. 


Giảng giải: 


Nếu có chúng sinh thích thống lĩnh thế giới, bảo hộ chúng sinh. Họ muốn cai 
quản thế giới để bảo hộ chúng sinh trong thế giới ấy, con sẽ hiện ra trước 
người đó thân Tứ thiên vương, thuyết pháp cho họ nghe đề giúp cho họ thành 
tựu ước nguyện. Tứ thiên vương là: 


1. Trì quốc thiên (s: Dhrtarästra FFEllZX) giám sát châu Purvavideha ở phía 
Đông; 


2. Quảng mục thiên (s: Viripaksa J*š H) giám sát châu Aparagodaniya ở 
phía Tây ; 


3. Tăng Trưởng thiên (s: Viridhaka #'”&ZK)giám sát châu Jambudvipa ở 
phương Nam. 


4. Đa văn thiên hoặc Tì-sa môn thiên vương (s: Vaisravana Z7) giám sát 
châu Uttarakuru ở phương Bắc. 


Đối với những ai muốn thống trị thế giới và bảo hộ chúng sinh, Bồ-tát Quán 
Thế Âm sẽ ứng hiện thắn của một trong Bốn vị Thiên vương nầy. 


Kinh văn: 


Nếu có chúng sinh muốn sanh ở thiên cung, sai khiến quỷ thần, con sẽ 
hiện ra thân Thái tử con của Tứ thiên vương trước người kia, nói pháp 
cho họ nghe đề giúp họ được thành tựu. 


Giảng giải: 


Nếu có chúng sinh muốn sanh ở thiên cung, ưa thích phước lạc ở cõi trời. Khi 
ở trong cõi trời, họ có thể sai khiến quỷ thần. Họ có thể ra lệnh quỷ thần làm 
một sô việc cho họ. Họ hô triệu quỷ thân lại và giao việc cho chúng làm. 
Thực ra, khả năng ra lệnh cho quỷ thần rất là bình thường. Người ta thấy điều 
ấy lạ kỳ, nhưng thực ra không phải như vậy. Đối với những ai muốn sai sử 
quỹ thần, con sẽ hiện ra thân Thái tử con của Tứ thiên vương trước người kia, 
nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 


Kinh văn: 


Trang 18 


Nếu có chúng sinh thích làm vua cõi người, con sẽ hiện ra thân Quốc 
vương trước người kia, nói pháp cho họ nghe đề giúp họ được thành tựu. 


Giảng giải: 


Nêu có người thích thông lĩnh cõi nhân gian, con liên hiện ra trước người ây 
thân của một vị Quôc vương đê nói pháp cho họ nghe. 


Kinh văn: 

Nếu có chúng sinh muốn làm chủ một gia đình thế tộc, được người đời 
kính ngưỡng, con sẽ hiện ra thân Trưởng gỉa trước người kia, nói pháp 
cho họ nghe đề giúp họ được thành tựu. 

Giảng giải: 


Nếu có chúng sinh muốn làm chủ một gia đình thế tộc, được người đời kính 
ngưỡng. Họ thích giàu sang và thống nhiếp một họ tộc lớn. Họ muốn được 
mọi người trong đời kính trọng. Con sẽ hiện ra thân Trưởng gỉa trước người 
kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Con sẽ hiện ra thân một 
vị Trưởng giả giàu có trước vị ấy đề nói pháp cho họ nghe. 


Người phải có mười đức hạnh mới có được danh hiệu Trưởng giả. Đó là: 
1. Tánh quý: Xuất thân từ gia đình đại quý tộc. 

2. Vị cao: Ở trong cương vị trưởng quan. 

3. Đại phú: Nhiều của cải, giàu có. 

4. Oai mãnh: Uy nghiêm dõng mãnh. 

5. Trí thâm: Trí huệ cao thâm. 

6. Niên kỳ: Tuổi cao đức trọng. 

7. Hạnh tịnh: Phẩm hạnh thanh cao, xứng đáng là bậc mô phạm. 
8. Lễ bị: Đãi người tiếp vật, đều có lễ nghi. 

9. Thượng tán: Trên được hàng quốc vương tán thán. 

10. Hạ quy: Dưới được lòng dân quy hướng. 


Kinh văn: 


Trang 19 


Nếu có chúng sinh thích đàm luận những lời hay, sống đời trong sạch, 
Con sẽ hiện ra thân Cư sĩ trước người kia, nói pháp cho họ nghe đề giúp 
họ được thành tựu. 


Giảng giải: 


Nếu có chúng sinh thích đàm luận những lời hay. Có thê họ thích thi ca, hoặc 
thích những tác phẩm hay của các nhà văn nổi tiếng. Họ có thê đọc thuộc lòng 
nhiều thể loại này. Họ thích sống đời trong sạch. Nếu yêu cầu họ làm điều gì 
mà họ cho là không xứng với những việc ấy, họ sẽ không có việc gì để bận 
tâm vào đó. Con sẽ hiện ra thân Cư sĩ trước người kia, nói pháp cho họ nghe 
để giúp họ được thành tựu. Con sẽ hiện ra thân Cư sĩ và nói pháp cho họ 
nghe. 


Kinh văn: 


Nếu có chúng sinh thích việc trị nước, chỉ huy đoán định các bang ấp, con 
sẽ hiện ra thân Tê quan trước người kia, nói pháp cho họ nghe đê giúp họ 
được thành tựu. 


Giảng giải: 


Nếu có chúng sinh thích việc trị nước, chỉ huy đoán định các bang â ấp. Họ chế 
định những vấn đề trọng đại trong nước. Con sẽ hiện ra thân Tế quan trước 
người kia, nói pháp cho họ nghe đề giúp họ được thành tựu. Con sẽ hiện thân 
một vị Tế tướng hoặc quan Đại thần đề nói pháp cho họ nghe. 


Kinh văn: 


Nếu có chúng sinh thích môn số thuật, tự mình nhiếp tâm giữ thân, con 
sẽ hiện ra thân Bà-la-môn trước người kỉa, nói pháp cho họ nghe đề giúp 
họ được thành tựu. 


Giảng giải: 


Nếu có chúng sinh thích môn số thuật. Thích nghiên cứu số thuật, tức là thiên 
văn địa lý, âm dương ngũ hành. Thuật tức là Y bốc tinh tướng, chú thuỷ thư 
phù để điều dưỡng thân tâm, bảo hộ sinh mạng. Số là chỉ cho việc dùng toán 
số đề dự đoán trước. Thuật là chỉ cho những ma thuật và các kỹ xảo khác. Nó 
còn là các bùa chú của ngoại đạo. Chú Tiên Phạm thiên của ngoại đạo Ta-tì- 
la mà mẹ của Ma-đăng-già sử dụng là một ví dụ của loại này. Những người 
nầy thích tự mình nhiếp tâm giữ thân. Họ hiểu được rằng nếu học được thần 
chú hoặc giáo pháp, thì thần chú và giáo pháp ấy có thê hộ trì được cho họ. 
Con sẽ hiện ra thân Bà-la-môn trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp 


Trang 20 


họ được thành tựu. Bà-la-môn là một tôn giáo ở Ấn Độ. Danh xưng đó có 
nghĩa là “có nguồn gốc từ sự thanh tịnh.” và biểu trưng cho sự tu tập tịnh 
hạnh. Những người nầy có rất nhiều pháp thuật. Họ có thể tụng chú và có 
nhiều kỷ xảo ma thuật. Và vì vậy Bồ-tát Quán Thế Âm thường ứng hợp với 
mọi chúng sinh, ngài cũng hiện thân như một vị Bà-la-môn để nói pháp, thế 
nên những hạng người nầy có thể đạt được điều mình ước nguyện. 


Kinh văn: 


Nếu có người thiện nam muốn học pháp xuất gia, giữ các giới luật, con sẽ 
hiện ra thân tỷý-khưu trước người kia, nói pháp cho họ nghe đê giúp họ 
được thành tựu. 


Giảng giải: 


Nếu có người thiện nam muốn học pháp xuất gia, giữ các giới luật. Những 
người nầy nghiên cứu kinh điển và quyết định muốn sống đời xuất gia. Họ ra 
khỏi nhà nào? Ra khỏi ba loại nhà: 


I. Họ ra khỏi nhà thế tục. 
2. Họ ra khỏi nhà phiền não. 
3. Họ ra khỏi nhà tam giới. 


Nhà thế tục là gia đình mình. Nhà phiền não là có nghĩa là ở trong vô minh. 
Chúng ta phải thóat ra khỏi nhà vô minh. Tam giới, còn gọi là Tam hữu, chỉ 
cho sự sống trong các cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc. Không phải đợi cho đến 
khi ra khỏi nhà Tam giới thì quý vị mới chứng được quý vị A-la-hán. 


Khi những người nầy xuất gia, họ thọ trì giới luật. Giới luật rất là quan trọng. 
Người giữ giới thì không thể nói dối và nói cường điệu. Thấp nhất là giữ gìn 
năm giới, đó là không sát sanh, không trộm cặp, không tà hạnh dâm dục, 
không nói dối, và không dùng rượu và ma tuý. Giới luật ở đây, tất nhiên, 
không chỉ là giới thứ nhất. Những người này thọ trì năm giới, tám giới, 10 
giới trọng và 48 giới khinh của hàng Bồ-tát, 250 giới của tÿ-khưu và 348 giới 
của tỷ-khưu m1. Họ giữ giới và không bao giờ huỷ phạm. Con sẽ hiện ra thân 
tỷ-khưu trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 


Tỷ-khưu có 3 nghĩa: 
1. Khất sĩ; 


2. Bô ma; 


Trang 2l 


3. Phá ác. 


Hằng ngày, các tỷ-khưu mang bát đi khất thực. Họ không tự nấu thức ăn cho 
mình. Thê nên họ được gọi là Khât sĩ. Có ba đàn giới khi thọ nhận giới cụ túc. 
Khi đăng đàn thọ giới tỷ-khưu, vị Yêt-ma (karmadana) sẽ hỏi: 


“Thầy có phải là bậc Đại trượng phu không? 

Giới tử trả lời: “ Thưa vâng, con là Đại trượng phu.” 
Vị Yết-ma hỏi tiếp: “Thầy đã phát tâm bồ-đề chưa?” 
Giới tử trả lời: “Thưa vâng, con đã phát tâm bồ-đề.” 


Bồ ma: Khi một người đã được truyền tụ giới tỷ-khưu, loài quỷ địa hành dạ- 
xoa truyền tin này cho quỷ không hành dạ-xoa, tin ây truyền đến quỷ phi hành 
dạ-xoa, cho đến khi truyền đến thiên ma trên cõi trời Lục dục. Họ loan tin: 
“Có một người trên thế gian vừa xuất gia và trở thành tỷ-khưu.” Điều nầy làm 
cho Ma vương kinh sợ, nó nói rằng, “Quyến ThHỢC của ta sẽ mất đi một người 
và quyền thuộc của Phật tăng thêm một người.” 


Phá ác: Vị tÿ-khưu phá trừ cái ác nào? Cái ác của phiền não. Không biết rõ tại 
sao con người mọi thời đều dấy khởi phiền não. Khi họ khởi phiền não, họ 
đánh mất mọi tài năng ngoại trừ khả năng chuyên sang xấu ác. Chẳng hạn, 
một người ăn trường trai có thể muốn bỏ cuộc, và đầu tiên là anh ta quyết 
định chấm dứt việc dùng thức ăn thanh tịnh. Anh ta quyết định: “Ta sẽ ăn 
thịt.” Khi phiền não đã sinh khởi, họ quên tất cả mọi điều ngoại trừ tìm cách 
làm thế nào đề tạo ác nghiệp. Hoặc là, giả sử có người đã bỏ hút thuốc trong 
một thời gian dài. Khi anh ta bỏ cuộc, việc đầu tiên anh ta làm là vớ lẫy điều 
thuốc. Và chẳng bao lâu anh ta sẽ trở lại với heroin, thuốc phiện, và tất cả các 
thứ thuốc trong một hơi hít vào! Anh ta hút vào và thở phủ ra như một cơn 
bão. Anh ta hít vô và thở ra rất nhanh như thể mình đã hóa thành vị tiên bất tử 
có thể thở ra mây và phun ra sương mù. Một người nghiện rượu thề rằng anh 
ta sẽ không bao giờ đụng đến một giọt. Nhưng khi anh ta nổi giận điều gì đó, 
anh ta đi mua một chai rồi uống đề vơi đi nỗi sầu. Ai đoán được rằng càng 
uống, anh ta càng trở nên tuyệt vọng. Khi anh ta tỉnh dậy sau cuộc chè chén lu 
bù, mọi đốt xương trong thân anh ta mỏi nhừ. Thử hỏi mọi người đã từng 
uống rượu, họ sẽ trả lời răng buổi sáng hôm sau thì thật là kinh khủng. Nếu 
anh ta bị khánh kiệt lúc đó, thì anh ta chẳng làm được điều gì cả nhưng cố 
chịu đựng. Nhưng nếu còn lại chút ít tiền, tất nhiên là anh ta sẽ đi mua chai 
khác và bắt đầu uống lại. Anh ta chỉ biết làm một việc đó là say. 


Nói chung, khi phiền não sinh khởi, quý vị sẽ làm những điều mà lúc bình 
thường mình không bao giờ làm. Thậm chí việc nây xảy ra cả khi có người 


Trang 22 


thề rằng mình không bao giờ giết người, nhưng khi phiền não nổi lên, anh ta 
hoàn toàn xem thường mọi thứ và quyết. định giết mọi người trên đời này. 
Anh ta cầm dao và bắt đầu hành sự! Thế nên, phiền não là điều nên tránh. 
Đừng sinh khởi phiền não. Quý vị cần phải ra khỏi nhà phiền não. Chúng ta 
cũng muốn ra khỏi nhà Tam giới, và vì thế, xuất gia phải có đầy đủ ba nghĩa 
nây. 


Kinh văn: 


Nếu có người tín nữ muốn học pháp xuất gia, giữ các giới luật, con sẽ 
hiện ra thân tỷ-khưu-ni trước người kia, nói pháp cho họ nghe đề giúp họ 
được thành tựu. 


Giảng giải: 


Nếu có người tín nữ muốn học pháp xuất gia, giữ các giới luật. Họ muốn tu 
học Phật pháp. Họ cũng muốn ra khỏi nhà thế tục, ra khỏi nhà phiền não, và 
ra khỏi nhà Tam giới. Người nữ phải thọ trì nhiều giới điều hơn nam. Họ phải 
giữ 348 giới. Người ta thường nói rằng phụ nữ có thân với năm thứ hữu lậu. 
Thế nên họ phải giữ nhiều giới hơn. Con sẽ hiện ra thân tỷ-khưu-ni trước 
người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 


Kinh văn: 


Nếu có người thiện nam thích giữ ngũ giới, con sẽ hiện ra thân Ưu-bà-tắc 
trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Nếu có 
người tín nữ thích giữ ngũ giới, con sẽ hiện ra thân Ưu-bà-di trước người 
kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 


Giảng giải: 


Nếu có người thiện nam thích giữ ngũ giới-đó là không sát sanh, không trộm 
cướp, không tà hạnh dâm dục, không nói đói, không uống rượu-con sẽ hiện ra 
thân Ưu-bà-tắc trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành 
tựu. Con sẽ hiện thân Cư sĩ để nói pháp cho họ. Nếu có người tín nữ thích giữ 
ngũ giới-họ cũng muốn giữ những giới nầy-con sẽ hiện ra thân Ưu-bà-di 
trước người kia. Con sẽ hiện thân nữ Cư sĩ và nói pháp cho họ nghe để giúp 
họ được thành tựu. 


Kinh văn: 
Nếu có phụ nữ lập thân trong việc nội chánh để điều hành gia đình hay 


quốc gia, con sẽ hiện ra thân nữ chủ hoặc thân quốc phu nhân mạng phụ 
đại gia trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 


Trang 23 


Giảng giải: 


Nếu có phụ nữ lập thân trong việc nội chánh để điều hành gia đình hay quốc 
gia. Có khi những người phụ nữ này lo việc nội trợ, có khi họ nắm quyền 
trong triều chính, điều hành việc quôc gia. Con sẽ hiện ra thân nữ chủ hoặc 
thân quốc phu nhân mạng phụ đại gia trước người kia, nói pháp cho họ nghe 
để giúp họ được thành tựu. 


Có thể Bồ-tát Quán Thế Âm hiện thân một phụ nữ điều hành việc quốc sự, 
hoặc như là phu nhân của một nhà cai trị. Có khi Bồ-tát thị hiện như một 
mệnh phụ có quyền lực hoặc người phụ nữ thanh nhã lịch thiệp trong xã hội. 
Trong các trường hợp này, Bồ-tát Quán Thế Âm đều đáp ứng cho các ước 
nguyện của họ. 


Kinh văn: 


Nếu có chúng sinh, không hoại nam căn, con sẽ hiện ra thân đồng nam 
trước người kỉa, nói pháp cho họ nghe đê giúp họ được thành tựu. 


Giảng giải: 


Nếu có chúng sinh, không hoại nam căn. Đối với những thanh niên chưa biết 
đến phụ nữ và vẫn còn trong trắng, con sẽ hiện ra thân đồng nam trước người 
kia, nói pháp cho họ nghe đề giúp họ được thành tựu. 


Kinh văn: 

Nếu có người con gái, muốn làm trinh nữ, không thích kết hôn, con sẽ 
hiện ra thân đông nữ trước người kia, nói pháp cho họ nghe đề giúp họ 
được thành tựu 

Giảng giải: 

Nếu có người con gái, có nghĩa là phụ nữ chưa bao giờ biết đến đàn ông và 
chưa kêt hôn. Muôn làm trinh nữ, không thích kêt hôn. Họ không muôn gân 
gũi đàn ông, kêt hôn, hoặc trải qua kinh nghiệm bị chiêm đoạt. Con sẽ hiện ra 
thân đông nữ trước người kia, nói pháp cho họ nghe đê giúp họ được thành 
tựu 


Kinh văn: 


Nếu có chư thiên muốn thóat khỏi loài trời, Con sẽ hiện ra thân chư 
thiên, nói pháp cho họ nghe đề giúp họ được thành tựu. 


Giảng giải: 


Trang 24 


Nếu có chư thiên muốn thóat khỏi loài trời. Các vị tiên nam và tiên nữ nầy 
không muốn lưu lại trong cõi trời nữa, họ muốn toát khỏi Tam giới. Con sẽ 
hiện ra thân chư thiên, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Vì họ 
muốn siêu việt cõi trời, con liền hiên thân trước họ, dùng mọi phương tiện để 
giúp họ đạt được điều họ muốn. 


Kinh văn: 


Nếu có loài rồng muốn thóat khỏi thân rồng, Con sẽ hiện ra thân rồng, 
nói pháp cho họ nghe đề giúp họ được thành tựu. 


Giảng giải: 


Nếu có loài rồng. muốn thóat khỏi thân rồng. Quan niệm chung của thời đại 
ngày nay là loài rồng không có thực. Một vài người công nhận huyền thoại về 
loài rông thời xưa, rất to lớn và khủng khiếp. Không có cách nào để mói chắc 
thật về ý kiến đã nêu trước, nhưng loài rồng có thật. Thế nó ở đâu? Long cung 
ở dưới biển. “Chúng tôi đã dò thấu chiều sâu, tại sao chúng tôi chưa từng đi 
qua chỗ đó?” Quý vị sẽ hỏi. Nếu quý vị tìm ra được chỗ ở của chúng, thì 
chúng không còn là loài rồng thật, vì rồng là loài linh vật. Nó có thần thông 
và có thê tự biến mình thành lớn hoặc nhỏ như ý muốn. Nó có thể tự biến 
thành lớn như hư không. Nó có thê rút lại nhỏ như vi trần nêu cần. Nó có thê 
bất ngờ tàng hình, rồi hiện hình lại ngay tức khắc. Năng lực thần thông cho 
chúng khả năng tự biến hóa với vô số cách thức. Tại sao chúng có năng lực 
như vậy mà lại thọ thân súc sanh? Vì trong những thân tu hành từ đời trước, 
chúng phát tâm tu tập Đại thừa, nhưng chúng không chịu giữ giới. Chúng 
thuộc dạng “thừa cấp, giới hoãn." Chúng rất hờ hững. Vì chúng rất nhiệt tâm 
với pháp tu Đại thừa-thừa cấp, nên chúng có được thần thông. Nhưng vì 
chúng không giữ giới, nên chúng bị đoạ vào hàng súc sanh. Nếu loài rông 
quyết định muốn thóat khỏi thân rồng, Bồ-tát Quán Thế Âm sẽ hiện thân rồng 
ra trước chúng và nói pháp cho chúng nghe, khiến cho chúng thành tựu được 
ước nguyện. 


Kinh văn: 

Nếu có loài dược-xoa muốn thoát khỏi loài của mình, Con sẽ hiện ra 
trước họ thân dược-xoa, nói pháp cho họ nghe đề giúp họ được thành 
tựu. 

Giảng giải: 

Nếu có loài được-xoa. Dược-xoa theo tiếng Sanskrit là yaksa, Hán dịch là 


tiệp tật, có nghĩa là “nhanh chóng.” Còn dịch là dũng kiện, có nghĩa là dũng 
cảm và mạnh mẽ. Dược-xoa là một loại quỷ thân. Có ba loại quỷ thân chính: 


Trang 25 


I. Địa hành quỷ; 
2. Phi hành quỷ; 
3. Không hành quỷ. 


Trong chú Thủ-lăng-nghiêm có câu: Dược-xoa yết ra ha. Trong bài chú, tên 
các vị vua của các loài quỷ đều được gọi lên. Mỗi vị quỷ vương thống lĩnh 
nhiều vị quỷ bậc thấp, và khi tên của vị vua được gọi lên, thì toàn thể các loài 
quỷ thần khác đều phải cung kính tuân theo mệnh lệnh của vua. Nếu loài 
muốn thoát khỏi loài của mình-họ không muôn làm quỷ thần nữa-Con sẽ 
hiện ra trước họ thân dược-xoa, nói pháp cho họ nghe đề giúp họ được thành 
tựu. 


Bồ-tát Quán Thế Âm sẽ hiện thân như một loài quỷ Dược-xoa để giúp họ 
thành tựu ước nguyện. 


Kinh văn: 


Nếu có loài càn-thát-bà muốn thóat khỏi loài của mình, Con sẽ hiện ra 
trước họ thân càn-thát-bà, nói pháp cho họ nghe đề giúp họ được thành 
tựu. 


Giảng giải: 


Nếu có loài càn-thát-bà. Càn-thát-bà theo tiếng Sanskrit là gandharva, Hán 
dịch là hương ấm, vì việc ngửi mùi hương tạo nên thức của chúng. Chúng là 
các nhạc công của Ngọc Hoàng. Khi Ngọc Hoàng đốt hương trầm thuỷ lên, 
chúng nghe được mùi hương và liền bị thu hút đến. Chúng đến chơi nhạc làm 
vui cho Ngọc Hoàng. Loài càn-thát-bà nầy muốn thóat khỏi loài của mình, 
chúng không muốn làm thân càn-thát-bà nữa. Con sẽ hiện ra trước họ thân 
càn-thát-bà, nói pháp cho họ nghe đề giúp họ được thành tựu. 


Kinh văn: 


Nếu có loài a-tu-la muốn thóat khỏi loài của mình, Con sẽ hiện ra trước 
họ thân a-tu-la, nói pháp cho họ nghe đề giúp họ được thành tựu. 


Giảng giải: 
Nêu có loài a-tu-la muôn thóat khỏi loài của mình. Họ muôn ra khỏi quyên 


thuộc của loài a-tu-la, Con sẽ hiện ra trước họ thân a-tu-la, nói pháp cho họ 
nghe đê giúp họ được thành tựu. 


Trang 26 


Phần nầy gồm các chúng sinh trong bát bộ quỷ thần, nhưng trong Kinh Thủ- 
lăng-nghiêm lại không đê cập đên loài Ca-lâu-la. Nhưng Phâm Phô môn trong 
kinh Pháp Hoa, có đê cập đên việc Bô-tát Quán Thê Am cũng hiện thân thành 
Ca-lầu-la. 


Ca-lầu-la là phiên âm từ tiếng Sanskrit, có nghĩa là Chim đại bàng cánh vàng— 
kim suý điều. Ca-lầu-la là một trong Bát bộ, và sự kiện kinh văn không đề cập 
loài này có lẽ là do lỗi bỏ sót khi sao chép kinh, hoặc có lẽ được hiểu bao hàm 
trong phạm trù chung là “chúng sinh” như đã được nêu ở trên. 


Ca-lầu-la chỉ ăn riêng loài rồng. Cánh của loài chim này rộng đến 330 đại do- 
tuần. Một tiêu do-tuần bằng 40 lý của Trung Hoa (một lý tương đương 1/3 
dặm Anh). Một trung do-tuần băng 60 lý. Một đại do-tuần bằng 80 lý. Với 
một lần vỗ cánh của nó, chim đại bàng cánh vàng tát cạn hết nước biên. Sức 
mạnh của nó lớn như vậy. Khi nước biển đã cạn sạch, loài rồng lộ ra. Bằng 
cách nây, loài Ca-lầu-la sắp bắt hết sạch toàn thể chủng tộc loài rồng. Thế nên 
loài rồng đến yết kiến Đức Phật để xin cứu giúp. “Loài Chim đại bàng cánh 
vàng (Ca-lầu-la) gần như làm cho quyến thuộc loài rồng chúng con tuyệt 
chủng. Chúng con phải làm sao?” Chúng ngưỡng trông lòng từ bị của Đức 
Phật cứu giúp; chúng mong rằng Đức Phật sẽ ngăn cản loài Chim đại bàng 
cánh vàng ăn thịt loài rồng quyến thuộc chúng. Đức Phật cho loài rồng một 
mảnh áo ca-sa của ngài để quấn trên sừng của chúng. Sau đó, loài Chim đại 
bàng cánh vàng không dám ăn thịt rồng. Không có gì để ăn, loài Chim đại 
bàng cánh vàng cũng đến kêu cứu Đức Phật cầu xin cứu giúp chúng. Đức 
Phật hỏi, “Chăng có ai ăn thịt các ông, sao lại đến xin cứu giúp?” 


Loài Chim đại bàng cánh vàng đáp: “Đúng là chẳng có điều gì đe doạ chúng 
con, nhưng chăng có gì để ăn cả, chúng con sẽ chết vì đói. Ngài không cho 
chúng con được phép ăn thịt rồng nữa, chúng con sẽ chết mất.” Rồi chúng xin 
Đức Phật đem lòng từ bi nghĩ cách cứu giúp chúng. 


“Các ông chăng có gì để ăn, phải không? Được rồi, Như Lai sẽ giúp các ông. 
Về sau, mỗi khi Như Lai và các đệ tử tỷ-khưu thọ tral, sẽ cúng thức ăn cho 
các ông dùng. Ông không được ăn thịt loài rồng nữa.” 

Đó là lí do tại sao, trong khi thọ trai vào buôi trưa, chư tăng thường đem một 
ít thực phẩm ra bên ngòai để cúng đường cho Chim đại bàng cánh vàng. Bản 
kinh nầy không đề cập đến Chim đại bàng cánh vàng, nhưng chúng ta nên biết 
rằng Bát bộ quỷ thần đều bao gồm trong các chúng sinh này. 


Kinh văn: 


Trang 27 


Nếu có loài khẩn-đà-la muốn thóat khỏi loài của mình, Con sẽ hiện ra 
trước họ thân khân-đà-la, nói pháp cho họ nghe đê giúp họ được thành 
tựu. 


Giảng giải: 
Nêu có loài khân-đà-la muôn thóat khỏi loài của mình, 


Khẩn-đà-la theo tiếng Sanskrit là Kimnara, Hán dịch là Nghi thần. Chúng có 
tên như vậy là vì khi chúng hiện ra thân người, nhưng trên đầu chúng lại có 
một cái sừng. Chúng cũng là một loại nhạc thần khác thường tấu nhạc cho 
Ngọc Hoàng. Con sẽ hiện ra trước họ thân khẩn-đà-la, nói pháp cho họ nghe 
để giúp họ được thành tựu. 


Kinh văn: 


Nếu có loài ma-hô-la-già muốn thóat khỏi loài của mình, Con sẽ hiện ra 
trước họ thân ma-hô-la-già, nói pháp cho họ nghe đê giúp họ được thành 
tựu. 


Giảng giải: 


Nếu có loài ma-hô-la-già, Ma-hô-la-già theo tiếng Sanskrit là Mahoraga, Hán 
dịch là Đại mãng thần, còn gọi là Địa long. Loài rồng được đề cập ở trên là 
loài có thể đi lại trên không và được gọi là Thiên long. Loài mãng xà nây, 
cũng gọi là rồng, mà bị hạn chế trên mặt đất. Nó không có năng lực thần 
thông. Ma-hô-la-già cũng là chúng sinh trong bát bộ quỷ thần. Nếu loài ma- 
hô-la-già muốn thóat khỏi loài của mình. Con sẽ hiện ra trước họ thân ma-hô- 
la-già, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 


Kinh văn: 


Nếu có chúng sinh thích được thân người, tu để thành thân người, Con sẽ 
hiện ra thân người, nói pháp cho họ nghe đề giúp họ được thành tựu. 
Giảng giải: 


Nếu có chúng sinh thích được thân người, tu để thành thân người. Họ muốn 
đời này sang đời khác, luôn luôn được làm thân người. Thế nên Bồ-tát Quán 
Thế Âm nói, “Con sẽ hiện ra thân người, nói pháp cho họ nghe để giúp họ 
được thành tựu.” Ngài sẽ nói pháp cho các chúng sinh này nghe để giúp cho 
họ được thành tựu ước nguyện. 


Kinh văn: 


Trang 28 


Nếu có loài phi nhân, hoặc có hình, hoặc không có hình, hoặc có tưởng, 
hoặc không có tưởng, muốn thóat khỏi loài của mình, Con sẽ hiện ra 
trước họ với thân hình như họ, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được 
thành tựu. 


Giảng giải: 


Nếu có loài phi nhân. Đây chỉ cho loài vật và các sinh vật khác với loài người, 
loài hoặc có hình, hoặc không có hình, hoặc có tưởng, hoặc không có tưởng. 
Nếu những loài chúng sinh như thế nầy muốn muốn thóat khỏi loài của mình, 
Con sẽ hiện ra trước họ với thân hình như họ, nói pháp cho họ nghe để giúp 
họ được thành tựu. 


“Có hình” có nghĩa là có một hình tướng có thật, có thê thấy được. 
“Vô hình" có nghĩa là không có hình tướng. 
Có nhiều loài chúng sinh “hữu tưởng.” 


Chúng sinh “vô tưởng” gồm có loài đất, đá, gỗ, sắt... Những chúng sinh “Vô 
hình” vốn cũng là chúng sinh, nhưng họ đã bị phân tán thành không và rơi vào 
sự lãng quên. Trường hợp nây thường là dạng thân trung âm và đến một thời 
điểm nào đó, chúng lại trải qua sự tái sanh và trở lại làm người. 


Kinh văn: 


Đây gọi là 32 ứng thân diệu tịnh, đêu đi vào được các cõi nước và thành 
tựu một cách tự tại văn huân văn tu tam muội và vô tác diệu lực. 


Giảng giải: 


Đây gọi là 32 ứng thân diệu tịnh, đều đi vào được các cõi nước và thành tựu 
một cách tự tại văn huân văn tu tam-muội. Hành giả phát triển công phu phản 
văn văn tự tánh bằng sự tu tập hằng ngày, và áp dụng vô tác diệu lực “Vô tác” 
là chỉ cho đạo lý vi diệu của “vô vi, với đạo lý nầy, chẳng cần phải đi qua 
khái niệm của suy lường và tiến trình tư duy để tìm ra ý tưởng, như mọi người 
ai cũng phải vận dụng khi muốn làm một điều gì đó. Các vị Bồ-tát không 
tưởng tượng hay suy lường các việc ây. Trong định (tam-muội), các ngài có 
thể làm mọi việc. Trong văn huân văn tu tam- muội các ngài có thể đạt được 
vô tác diệu lực. Và băng phương pháp nầy, các ngài thành tựu năng lực tự tại. 
Rất tự nhiên, mọi việc đều được ồn đáng. 


Kinh văn: 


Trang 29 


Bạch Thế tôn, do con lại dùng vô tác diệu lực và văn huân văn tu kim 
cang tam muội ấy, và vì con có cùng một lòng bi ngưỡng với tất cả chúng 
sinh trong lục đạo mười phương ba đời, nên khiến cho chúng sinh, ai đã 
thể nhập vào thân con, đều có được 14 công đức vô uý. 


Giảng giải: 


Bạch Thế tôn, do con lại dùng vô tác diệu lực và văn huân văn tu kim cang 
tam muội ấy, và vì con có cùng một lòng bi ngưỡng với tất cả chúng sinh 
trong lục đạo mười phương ba đời-có tâm bi ngưỡng trong Phật pháp đối với 
các loài chúng sinh trong lục đạo, chư thiên, loài người, a-tu-la, súc sanh, quỷ 
đói, và địa ngục. 


Con đi vào khăp cả mười phương ba đời, -quá khứ, hiện tại, vị lai. Con tu tập 
văn huân văn tu kim cang tam muội, và con không cân phải suy lường tính 
toán về công việc rôi mới thực hiện. 


Khiến cho chúng sinh, ai đã thê nhập vào thân con, đều có được 14 công đức 
vô uý. Con đã đạt được 14 công đức vô uý. 


Kinh văn: 


Một là, do con không tự quán âm thanh, mà quán cái tâm năng quán, 
nên khiên cho chúng sinh đang khô não trong mười phương ba đời kia 
quán sát âm thanh, liên được giải thóat. 


Giảng giải: 


Đây là một trong 14 công đức vô uý. Một là, do con không tự quán âm thanh, 
mà quán cái tâm năng quán, nên khiên cho chúng sinh đang khô não trong 
mười phương ba đời kia quán sát âm thanh, liên được giải thóat. 


Chăng phải ngài chỉ quán sát riêng âm thanh của chính mình, mà ngài quán 
âm thanh của các chúng sinh trong thế giới. “Vì công phu phản văn văn tự 
tánh của con đã thành tựu, nên con không cần phải quán sát tự thân. Mà con 
có thể quán sát mọi chúng sinh trong khắp thế giới và giúp cho những chúng 
sinh đang đau khổ được giải thóat khổ. Con lắng nghe những tiếng kêu khổ 
đau của họ, và con cứu giúp cho họ được giải thóat.” 


Kinh văn: 


Tri kiến đã xoay trở lại, khiến cho các chúng sinh dù vào đồng lửa, lửa 
vần không cháy. 


Giảng giải: 


Trang 30 


Tri kiến đã xoay trở lại-có nghĩa là Bồ-tát Quán Thế Âm có công năng soi 
chiếu trở lại vào tự tâm- nên con có thể khiến cho các chúng sinh dù vào 
đống lửa, lửa vẫn không cháy. Nếu có chúng sinh thường tu tập và trì niệm 
danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, dù họ có đi vào lửa dữ, lửa vẫn không đốt 
cháy được họ. 


Kinh văn: 


Ba là, quán cái nghe đã quay trở lại, khiên cho các chúng sinh dù vào 
nước sâu, nước không nhận chìm. 


Giảng giải: 


Có người nghĩ rằng: “Ta sẽ thử xem Bồ-tát Quán Thế Âm thực sự có cảm ứng 
không. Ta sẽ ngồi trên một đống củi và chân lửa xem thử nó có cháy không.” 


Trong trường hợp ấy, quý vị sẽ bị cháy liền. “Thế tại sao trong kinh nói rằng 
nêu đi vào lửa dữ thì lửa không cháy?” Đó là do chữ nêu, có nghĩa là điêu ây 
chỉ xảy ra khi quý vị không có một tính toán nào cả. 


Có người khác nói, “Bồ-tát Quán Thế Âm nói rằng nếu có người bị rơi vào 
nước sâu, họ sẽ không bị chìm, nên tôi sẽ nhảy xuống biển xem thử có bị 
chìm không.” Chắc chắn quý vị sẽ bị chìm. Chỉ khi nào quý vị bất ngờ gặp 
phải cảnh khổ đau hoặc gian nguy thì Bồ-tát Quán Thế Âm mới cứu giúp quý 
vị. Nhưng nếu quý vị có dự tính thử thách ngài thì quý vị sẽ không có được sự 
đáp ứng, vì vốn quý vị không tin vào Bồ-tát Quán Thế Âm. Nếu quý vị thực 
sự tin, thì chăng có lý do gì cần phải thử. Điều hay nhất là không nên thử 
thách ngài. 


Kinh văn: 


Bốn là đã diệt hết vọng tướng, tâm không sát hại, khiến cho chúng sinh 
khi vào những nước quỷ, quỷ không hại được. 


Giảng giải: 


Nếu vọng tưởng đã được dứt sạch, và quý vị không còn một niệm tưởng sát 
hại nào nữa, và nếu quý vị niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, thì có thể 
khiến cho các chúng sinh khi đi vào nơi ở của quỷ La-sát mà không bị chúng 
sát hại. 


Kinh văn: 


Năm là huân tập và thành tựu được tánh nghe. Sáu căn đều tiêu giải, 
quay về bản tánh, đông như tính nghe. Có thê khiên cho chúng sinh lúc 


Trang 31 


sắp bị hại, dao øậy sẽ gãy từng đoạn, khiến cho binh khí chạm vào thân 
người như cắt vào nước, như thôi ánh sáng, bản tánh không hề lay động. 


Giảng giải: 


Năm là huân tập và thành tựu được tánh nghe. Sáu căn đều tiêu giải, quay về 
bản tánh, đồng như tính nghe-có nghĩa là, khi công phu tu tập phản văn văn 
tự tánh đã thành tựu, sáu căn sẽ được hỗ dụng. Thế nên, con có thể khiến cho 
chúng sinh lúc sắp bị hại, dao gậy sẽ gãy từng đoạn. Chắng hạn, giả sử có 
người cầm dao dự tính cắt đầu ai đó. Ngay khi đao vừa chạm đầu, thì dao liền 
vỡ ra từng mảnh. Con có thê khiến cho binh khí chạm vào thân người như cắt 
vào nước, như thôi ánh sáng, bản tánh không hề lay động. Con có thê khiến 
cho binh khí bén nhọn khi sắp chặt vào vai người nào đó thì sẽ giống như cắt 
vào nước; có nghĩa là khi dao chém qua vai, nó cứ đi qua, không có vết 
thương nào lưu lại cả. Hoặc là, con có thê khiến cho dao cắt như là thôi vào 
ánh sáng, có nghĩa là chẳng hề hấn gì cả, vì bất luận quý vị có thổi vào ánh 
sáng đến đâu, thì ánh sáng vẫn không lay động. 


Kinh văn: 


Sáu là huân tập tính nghe sáng suốt thấy khắp pháp giới, thì các tính tối 
tăm không thể còn được. Khiến cho chúng sinh, tuy các loài dược-xoa, la- 
sát, cưu- -bàn- trà quỷ, cập tỳ-xá-già, phú-đan-na.. .đến gần bên cạnh, mắt 
chúng vẫn không nhìn thấy được. 


Giảng giải: 


Sáu là huân tập tính nghe sáng suốt-có nghĩa là khi công phu tu tập phản văn 
văn tự tánh đã thành tựu-thấy khắp pháp giới, thì các tính tối tăm không thê 
còn được. Khiến cho chúng sinh, tuy các loài dược-xoa, la-sát, cưu-bàn-trà 
quỷ, cập tỳ-xá-già, phú-đan-na...đến gần bên cạnh, mắt chúng vẫn không nhìn 
thấy được. 


Dược-xoa là quỷ nam, la-sát là quỷ nữ. Cả hai loại quý đều rất ác độc. Thức 
ăn của chúng là thịt người. Chúng có những câu chú (mantra) đủ tạo ra năng 
lực khử mùi thối nơi thây chết để chúng có thể ăn thịt. Cưu-bàn-trà cũng là 
tên của một loại quỷ, chúng có hình đáng như một cái thùng tròn và đem đến 
ác mộng cho loài người. Chẳng hạn, khi ngủ, họ thấy có điềm quái dị hiện ra, 
dù trong giấc mơ, tinh thần họ vẫn rất linh lợi, nhưng họ vẫn không cử động 
thân thể được. Họ trở nên bị tê liệt qua sự chế ngự của loài quỷ gây ác mộng 
nầy. Có khi, dương khí của người kia bị suy yếu và khí âm vượng, người kia 
có thê bị tê liệt trong một thời gian khá dài, và loài quỷ kia có thể làm cho 
người ấy thiệt mạng. Đây là loài quỷ có rất nhiều trên thế gian. 


Trang 32 


Tỳ-xá-già là loài quỷ ăn tinh khí của người và cũng ăn tinh chất của ngũ cốc. 
Phú-đan-na. Chúng có thể khiến cho người bị bệnh và lên cơn sốt. Nếu quý vị 
tu tập công phu phản văn văn tự tánh, hoặc nếu quý vị niệm danh hiệu Bồ-tát 
Quán Thế Âm, thì những loài quỷ nầy không thê thấy được quý vị, dù chúng 
có đến bên cạnh quý vị; do vì quý vị đã phát ra ánh sáng khiến chúng sợ hãi. 
Thực vậy, loài chim cú và loài dơi có thể thấy mọi lúc. Vì loài quỷ là thuộc 
âm, chúng không thể thấy được quý vị nếu quý vị phát ra ánh sáng dương. 
Chúng chỉ nhìn thấy quý vị khi quý vị phát ra khí âm. 


Kinh văn: 


Bảy là các âm thanh đều hoàn toàn tiêu mắt, tính quán sát và tính nghe 
đêu quay về tự tánh, lìa hăn các vọng trần. Có thê khiên cho các thứ cùm 
dây, gông xiêng không thê dính vào được. 


Giảng giải: 


Bảy là các âm thanh đều hoàn toàn tiêu mất, tính quán sát và tính nghe đều 
quay về tự tánh, lìa hắn các vọng trần. Chắng còn âm thanh, thậm chí chắng 
còn tính nghe khi hành giả đã xoay tính quán sát và tính nghe trở lại trong tự 
tánh. Hành giả, bỏ lại đăng sau hết những vọng trần và vọng tưởng. Lúc đó, 
con Có thể khiến cho các thứ cùm dây, gông xiêng không thê đính vào được. 
Nếu quý vị niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, các thứ cùm khóa đều tự rời 
ra. Việc nầy xảy ra rất thường, một sô người đã trải qua kinh nghiệm nầy. Đó 
không phải chỉ là cách nói, nếu có người chí thành niệm danh hiệu Bồ-tát 
Quán Thế Âm thì sẽ có được cảm ứng như thế này. 


Có người bị phạm tội và bị giam trong tù. Anh ta cùng 7, § phạm nhân khác 
cùng niệm danh hiệu Bồ- tát Quán Thế Âm. Làm sao mà họ biết làm điều nầy? 
Họ quen một vị tăng và cầu thỉnh vị Tăng cứu giúp cho họ thóat khỏi cảnh 
ngộ khốn cùng này. Vị tăng nói với họ rằng: “Nếu các ông muốn tôi cứu giúp, 
các ông phải một lòng trì niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm; quý vị sẽ 
được thóat khỏi tình thế gian nguy này.” Các người tù đều niệm danh hiệu 
Bồ-tát Quán Thế Âm trong ba ngày ba đêm, khóa cùm và xiềng xích đột 
nhiên được tháo ra và họ được tự do. Nhưng họ vẫn chưa đi, họ nghĩ rằng: = 
Việc mình thóat thân liệu có ý nghĩa gì khi nhiều người khác vẫn còn bị giam 
cầm ở đây?” Thế là họ bảo các người tù kia niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế 
Âm. Sau hai ngày đồng niệm nữa, khóa trên gông xiêng các người tù kia cũng 
được tháo sạch. Họ đều được trở về nhà. Sau đó, họ đều một lòng niệm danh 
hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm. Họ niệm rất chí thành đến nỗi khiến cho dân trong 
làng đều phát tâm tu tập. 


Kinh văn: 


Trang 33 


Tám là diệt đối tượng âm thanh, tánh nghe viên mãn, sanh từ lực cùng 
khắp, khiên chúng sanh đi qua đường hiêm mà giặc không thê cướp 
được. 


Giảng giải: 


Tám là diệt đối tượng âm thanh, tánh nghe viên mãn, sanh từ lực cùng khắp. 
Khi âm thanh đã vắng bặt và tánh nghe đã viên thông, từ lực sinh khởi rộng 
khắp. Đó là âm thanh của thế gian phàm trần, và do phản văn văn tự tánh mà 
tánh nghe của mình được viên thông, có nghĩa là không dùng tâm ý thức để 
nhận ra cái nghe, mà ta vẫn nghe được mọi âm thanh. 


Kinh văn: 


Chín là do huân tập tánh nghe được thanh tịnh, la xa trần tướng, sắc, 
thanh... không lôi kéo được, khiên cho những chúng sanh đa dâm lìa xa 
tham dục. 


Giảng giải: 

Lực vô uý thứ chín là tách lìa khỏi tham dục. Do huân tập tánh nghe được 
thanh tịnh, lìa xa trân tướng, săc, thanh...không lôi kéo được. Nêu có người 
hằng ngày công phu tu tập phản văn văn tự tánh đến lúc viên mãn, họ có thể 


lìa xa cảnh giới phàm trần. Đặc biệt, họ có thể lìa ra khỏi cảnh giới nhiễm ô 
của sắc trần. 


Chúng ta không nên nghĩ rằng sắc đẹp là tuyệt vời khi dính líu đến nó. Nếu 
quý vị thích sắc đẹp, nó sẽ cướp đoạt mọi của báu trong gia sản quý vị. Nó sẽ 
ngôn hêt của báu cô xưa quý giá và cướp đi hệt. Đúng hơn, phải nên: 

Nhãn kiến sắc trần nội vô hữu 

Nhĩ văn thế sự tâm bất tri. 

Mắt thấy sắc trần nhưng bên trong chắng đọng lại gì cả. 

Tai nghe thế sự nhưng tâm chẳng phân biệt. 


Khi quý vị thấy sắc đẹp, tâm thái của quý vị nên như thê chăng thấy điều gì 
cả. Nếu quý vị thấy sắc đẹp và tâm mình lay động, thì hãy tự hỏi răng tại sao 
tâm mình không dao động trước khi mình thấy được nó. Đừng để cho sắc đẹp 
cướp đi của cải trong nhà của mình. 


Bồ-tát Quán Thế Âm nói rằng: Con có thể khiến cho những chúng sanh đa 
dâm lìa xa tham dục. 


Trang 34 


Một đoạn trong Quán Thế Âm Bỏ-tát Phổ môn phẩm trong kinh Pháp Hoa có 
nói rằng: “Nhược đa dâm dục, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ-tát, 
tiện đắc ly dục. -Nếu có chúng sinh lòng nhiều dâm dục, thường cung kính 
niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, liền được lìa hắn dâm dục.” 


Đó cũng là nghĩa tiêu biểu của kinh văn. “Nhiều tham dục” đặc biệt chỉ cho 
tham muốn tình dục. Vấn đề lớn nhất trong đời sống CON người, vận đề hầu 
như nan giải, đó là tham muốn tình dục. Nhìn thông suốt được sự rắc rối của 
nam nữ và bỏ qua một bên được điều â ây thì đó là tự do chân thật. Nếu quý vị 
không thể nhìn thông suốt được điều ấy và bỏ qua một bên được điều ấy, thì 
quý vị không thể nào có được tự do, và không thể nào trở nên giác ngộ. Nếu 
quý vị thực sự lão thật trong công phu, thì khi ăn cơm, quý vị không biết mình 
đang ăn, khi mặc không biết mình đang mặc áo. Nếu quý vị có thể quên việc 
đang ăn cơm và đang mặc áo, thì quý vị sẽ càng dễ từ bỏ mọi thứ bên ngoài. 
Nếu đàn ông có thể quên bạn gái của mình và phụ nữ có thể quên bạn trai của 
mình-nếu quý vị có thể đập tan từng mảnh cảnh giới nầy-thì công phu quý vị 
có chút thực chất. Quý vị dính mắc nhiều ít với anh chị em mình, với con trai 
con gái mình, và với toàn thể họ hàng bà con mình. Để học Phật pháp, quý vị 
phải phóng hạ mọi thứ. Đang lúc học Phật pháp, quý vị đừng nên để ý đến 
chuyện gì khác. Quý vị nên như người mới bắt đầu lại, hãy quên mọi chuyện 
trong quá khứ. Với cách đó, dòng nước Phật pháp mới có thể thấm nhuần tâm 
bồ-đề. Nếu quý vị không thể phóng hạ mọi thứ và không thể từ bỏ điều gì cả, 
thì dòng nước Phật pháp chăng thể nào nuôi dưỡng tâm bồ-đề. Nếu quý vị có 
thể thường xuyên trì tụng danh hiệu và lễ kính Bồ-tát Quán Thế Âm, thì tâm 
dâm dục của quý vị sẽ tiêu mắt. 


Vấn đề quan trọng nhất trong tu tập là cắt đứt hắn niệm tưởng dâm dục. Nếu 
quý vị không làm được điều này, thì không thể nào ra khỏi Tam giới. Quý vị 
không thể nào quyết định muốn trở nên giác ngộ và vẫn không thê lìa xa 
những kinh nghiệm của thế gian này. Nếu quý vị không thể nào tách rời 
những chuyện yêu đương trên trần gian, thì quý vị không thể nào thành Phật 
được. Quý vị không thể nào mong được cả hai. Không Tử cũng có nói: 


Không thể cùng lúc có cả cá và tay gấu. 

Dù người ta thích ăn cá và chân gấu, nhưng không thê nào ăn được cả hai thứ 
đó cùng một lúc. Cũng giống như vậy, quý vị không thể nào hưởng lạc thú 
trần gian và phước lạc xuất thế trong cùng một lúc. Quý vị muôn thành Phật, 
nhưng quý vị không thể nào lìa xa được ngũ dục thế gian là tài, sắc, danh, 


thực, thuỳ. Thì chẳng có cách nào thành tựu được. 


Kinh văn: 


Trang 35 


Mười là con chỉ lưu lại thuần một viên âm thanh tịnh, không còn đối 
tượng thanh trần, căn cảnh viên dung, không còn đôi đãi năng sở, khiên 
cho chúng sanh xa lìa được tham sân sỉ sân nhuê. 


Giảng giải: 


Lực vô uý thứ Mười là con chỉ lưu lại thuần một viên âm thanh tịnh, không 
còn đôi tượng thanh trân, căn cảnh viên dung. 


Khi mình đã quay tánh nghe trở lại để nghe tự tánh của mình, âm thanh trở 
nên thanh tịnh, đó chỉ có nghĩa là trong đó chăng còn tiếng gì cả. Âm thanh 
lặng không và thanh trần vãng bặt. Lúc đó chỉ còn sự dung thông của sáu căn 
và sáu trần. Trên thế gian nây, bất luận mọi điều xấu ác nào, đều có thê trở 
nên tốt đẹp nếu quý vị biết cách xử sự với nó. Và mọi điều tốt đẹp đều có thể 
trở nên xâu ác nêu quý vị không biết cách xử sự với nó. Trước đây trong kinh 
văn chư Phật trong mười phương đã chỉ dạy cho A-nan răng chính tên giặc 
sáu căn là nguyên nhân gây ra sai lầm, và cũng chính sáu căn là cái có thê 
khiến cho chúng ta thành tựu quả vị Phật. Chính là sáu căn chứ chẳng cái gì 
khác. Nếu quý vị biết vận dụng chúng, chúng sẽ giúp đỡ cho quý vị. Còn nêu 
không. biết cách vận dụng chúng, thì chúng sẽ tàn phá đến mình. Cũng giống 
như tiền, khi mình có tiền, nếu biết răng mình nên làm những việc công đức 
và làm những việc thiện để giúp ích cho mọi người, thì tiền ấy sẽ không bị phí 
phạm. Nhưng nếu quý vị dùng tiền để hút xác và cờ bạc và những việc không 
lành mạnh khác, là quý vị đã dùng tiền của mình đề tạo nên nghiệp chướng. 
Đạo lý nầy cũng tương tự như sáu căn. 


Khi âm thanh không còn và căn trần viên thông, tức 


không còn đối đãi năng sở. Là bất nhị (non-dual); thành nhất thể. Thế nên 
chăng còn sáu căn hoặc sáu trần; và thế nên sáu căn chỉ là sáu căn và sáu trần 
chỉ là sáu trần. Chăng còn sự xung đột giữa sáu căn và sáu trần khi hành giả 
đạt đến trạng thái nầy. Nên con có thê khiến cho chúng sanh xa lìa được tham 
sân si nhuế. 


Con có thê khiến cho tánh nóng giận, tâm hung đữ, lòng căm hờn của chúng 
sinh tiêu mất. “Sân nhuế' là chỉ cho tâm nóng giận và phiền não. Kinh Pháp 
Hoa nói: “Nếu có người nhiều tâm sân si, thường cung kính niệm danh hiệu 
Bồ-tát Quán Thế Âm, thì có thể trừ diệt được tâm sân hận. 


Điểm cốt yếu ở đây là phải thường niệm. Không phải là ngày nay niệm rồi 
ngày mai quên; sáng niệm mà tối lại chăng niệm; cũng chẳng phải tháng này 
niệm rồi tháng sau không. Quý vị phải niệm hằng ngày trong công phu của 
mình mới xứng đáng được gọi là thường niệm. “Cung kính” không có nghĩa là 
quý vị niệm Phật nhưng chẳng tin vào Đức Phật. Quý vị chất chứa nỗi hoài 


Trang 36 


nghỉ: “Có thực như vậy không? Có sức mạnh như thế chăng?? Một khi quý vị 
đã bắt đầu đặt vấn đề, thì quý vị sẽ không thể nào thành tựu được. Thế nên 
với niềm tin và thường cung kính niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, quý 
vị sẽ không còn tâm sân hận nữa, và quý vị sẽ không còn tâm phiền não dữ 
dội nữa. Quý vị đã bỏ lại các thứ ấy lại phía sau rồi. 


Kinh văn: 


Mười một là, tiêu dung thanh trần đối tượng, con xoay cái nghe về tánh 
bản minh, thân tâm và pháp giới trong sáng như lưu ly, lắng trong, 
không ngăn ngại. Khiến cho những chúng sanh ngu ngốc mê tối xa lìa sự 
sỉ mê tăm tối. 


Giảng giải: 


Lực vô uý thứ mười một là, tiêu dung thanh trần đối tượng, con xoay cái 
nghe về tánh bản minh. Khi cảnh giới sáu căn và sáu trần đã tiêu dung rồi, con 
phát ra ánh sáng. Thân tâm và pháp giới trong sáng như lưu ly. Thân tâm là 
pháp giới, pháp giới là thân tâm. Chúng trở thành một. Thân tâm trùm khắp 
pháp giới; đó chăng phải là cảnh giới Phật hay sao? Đó cũng là cảnh giới của 
Bồ-tát Quán Thế Âm. Thân tâm trở nên như ngọc lưu ly, lắng trong, không 
ngăn ngại. Từ bên trong có thể nhìn xuyên suốt qua bên ngoài, từ bên ngoài 
có thê nhìn thấu suốt vào bên trong. Chắng còn trong ngoài, nhỏ lớn. Giống 
như Thiền sư Đại Hưu trong núi Ling Yen. Ngài xứng đáng mang tên như 
vậy. Sư làm cho mình một ngôi mộ băng đá vừa đủ cho mình ngôi. Rồi sư 
làm một cánh cửa bằng đá bên ngoài, khắc trên đó cặp câu đối như sau: 


Vô đại vô tiêu, vô nội ngoại 

Tự tu tự liễu, tự an bài. 

Tạm dịch: 

Chăng lớn chẳng nhỏ, chẳng trong ngoài 

Tự tu, tự biết, tự an bài. 

Có nghĩa là, Sư tự mình tu tập, tự mình biết, và rồi tự an táng cho chính mình. 
Sau khi Sư khắc xong câu đôi, Sư ngôi trong mộ, đóng cửa đả lại, và tịch diệt. 
Sư nhập niêt-bàn. Đó là một chuyện không thê nghĩ bàn. Thê nên khi Sư đã 
viên tịch rôi, đó quả thực là một việc trọng đại. Năng lực tự tại giải thoát của 
Sư lớn lao vô cùng! Tôi được diện kiên Sư tại Su Zhou trên núi Ling Yen. Sư 


tự tu tập cho chính mình và cho mọi người khác. Sư không làm phiền một ai 
cả. 


Trang 37 


Thê nên con có thê khiên cho những chúng sanh ngu ngôc mê tôiI_-nhât-xIên- 
đê —xa lìa sự sĩ mê tăm tôI. 


Họ không có trí huệ và vì thế nên họ không thê nhìn thông suốt và hiểu biết rõ 
ràng điều gì cả. Giống như con dao đã cùn không thể cắt được vật gì cả. Họ 
nhằm lẫn đúng với sai và nhằm lẫn sai với đúng. Nhưng Bồ-tát Quán Thế Âm 
có thể khiến cho những người nây xa lìa hằng những chướng ngại đã vây phủ 
lây họ. 


Ätyantika là tiếng Sankrit, có nghĩa là “Cực ác.” Nếu quý vị đề nghị những 
người này làm một việc gì tốt lành, họ sẽ không bao giờ làm. Thay vì cho ai 
một đồng tiền để làm việc tốt lành, họ giữ rịt đồng tiền trong tay khiến cho 
chất đồng phải tan chảy. Nếu quý vị bảo họ hãy giúp đỡ một người nào đó, 
phản ứng của họ là cho rằng điều ấy thật điên rồ. “Tiền của tôi là để cho tôi 
xài. Tại sao tôi phải cho người khác?” Tuy nhiên,, Bồ-tát Quán Thế Âm có 
thể giúp cho những người nây thóat khỏi sự mê muội, suy nghĩ tối tăm của họ. 
Những người không muốn giúp đỡ người khác là những kẻ không hề có chút 
ánh sáng trong tự tánh của mình, do vậy, đó là hạng người tối tăm ngu muội. 


Đoạn văn trên đê cập đên tham và sân. Đoạn kinh nây nói đên tâm s1. Kinh 
Pháp Hoa nói răng: Nêu có người nhiêu tâm sân hận, thường cung kính niệm 
danh hiệu Bô-tát Quán Thê Am, thì có thê trừ diệt được tâm s1 mê.” 


Có một người rất giàu, rát ham tiền và không muốn chia xẻ cho ai cả. Ông ta 
có ba người con. Ông đặt tên cho người con trưởng là Vàng, người con thứ 
hai là Bạc. Người con thứ ba, ông sợ rằng nó sẽ đem tiền của mình làm việc 
thiện thay vì tích chứa, thế nên ông đặt cho con tên là Nghiệp chướng. Không 
ông sắp lâm chung, ông gọi người con trưởng lại và nói, “Ta sắp đi rôi. Con 
đi với ta chứ?” 


Vàng nói, “Ông già đở hơi! Làm sao con lại chết với ba được? Bình thường 
cha thương con nhât. Sao đên lúc chêt, cha lại muôn hại con?” Vàng không 
muôn đi với cha. 


Ong nghĩ, “Thê thì ta sẽ bảo đứa con thứ.” Rôi ông gọi Bạc đên. “Anh con 
không muôn đi với cha. Con đi chứ? Con vôn rât là có hiệu.” 


Đứa con thứ hai trả lời, “Nếu cha chết, thì cứ chết một mình. Dù con là con 
của cha, nhưng con không thể nào chết theo cha được. Cha thật là kỳ cục. Con 
còn quá trẻ.” Vàng không muốn chết theo cha, Bạc cũng vậy. Ông ðỌI người 

con thứ ba là Nghiệp chướng. “Ngày thường con rất ngỗ nghịch, thế nên cha 
không thương con lắm. Nhưng nay cha sắp chết, anh Vàng và Bạc của con 
không muốn theo cha. Con hãy suy nghĩ thật kỹ xem có thê theo cha không?” 


Trang 38 


Nghiệp chướng đáp, “Con chắng cần phải suy nghĩ gì. Dĩ nhiên là con sẽ đi. 
Nay cha xem Vàng và Bạc, là những người mà cha rất yêu quý mà họ lại 
không dáp ứng được yêu cầu của cha. Nhưng con, Nghiệp chướng, thì sẽ theo 
cha đến bất cứ nơi đâu. Khi sống con đồng hành với cha và đến khi chết con 
cũng sẽ theo cha. Cha hãy xem ai là người con có hiếu nhất?” 


Chăng có thứ gì mang theo được 
Chỉ có nghiệp chướng sẽ theo mình. 


Người cha già suy gẫm lại, thấy toàn bộ vàng và bạc mà ông đã tích luỹ sẽ 
đem lại niềm vui cho hai đứa con đầu và thứ, trong khi mình phải chết. Ông 
dâng tràn một niềm hối hận sâu xa. Ông suy nghĩ, “Ước gì mình xây cất một 
ngôi chùa hoặc một đạo tràng trong thời gian còn lại, Nhưng đã quá muộn. 
Nay ta sắp chết rồi.” 


Đạo lý của câu chuyện này là, đừng như ông già kia. Nếu quý vị có phương 
tiện, hãy làm ngay những việc tôt lành. 


Kinh văn: 


Mười hai là viên dung các hiện tượng, con xoay tánh nghe trở về. Nơi đạo 
tràng bất động mà hòa vào thế gian nhưng không hủy hoại thế giới. Có 
thể cúng dường chư Phật Như Lai như số vi trần trong khắp mười 
phương, con ở bên mỗi Đức Phật làm Pháp vương tử. Khiến trong pháp 
giới những chúng sanh không có con, cầu có con trai, sanh được con trai 
phước đức trí tuệ. 


Giảng giải: 


Lực vô uý thứ mười hai là, viên dung các hiện tượng, con xoay tánh nghe trở 
vê-khi thân đã chuyên hóa và trở về với tánh nghe-Nơi đạo tràng bât động 
mà hòa vào thê gian nhưng không hủy hoại thê giới. 


“Đạo tràng bất động” có nghĩa là thường an trú trong Đạo tràng bản nguyên 
của mình. Chẳng hạn,, Bồ-tát Quán Thế Âm hiện nay dang ở trong Phật giáo 
Giảng đường, nhưng dù ngài ở đây, ngài vẫn có thê du hành khắp cả thế giới. 
Không phải là ngài đi từ nơi đây, mà hóa thân của ngài hiện ra khắp chốn. Và 
thế giới vẫn không bị biến hoại. Với pháp thân, ngài Có thể cúng dường chư 
Phật Như Lai như số vi trần trong khắp mười phương. Ngài đi khắp mười 
phương đề làm Phật sự. Con ở bên mỗi Đức Phật làm Pháp vương tử. Khiến 
trong pháp giới những chúng sanh không có con, cầu có con trai, sanh được 
con trai phước đức trí tuệ. 


Trang 39 


Kinh văn: 


Mười ba là, sáu căn của con được viên thông, cái được soi sáng là bất nhị, 
trùm khắp mười phương phương, thành đại viên kính không Như Lai 
tàng, con vâng lãnh những pháp môn bí mật của thập phương Như Lai 
như vi trần không hề thiếu sót, khiến cho trong pháp giới những chúng 
sanh không có con, cầu có con gái, sanh được con gái tướng tốt đoan 
chính, phước đức dịu dàng, được nhiều người kính quý. 


Giảng giải: 


Lực vô uý thứ mười ba là, sáu căn của con được viên thông, soi sáng vô 
nhị, trùm khắp mười phương, thành đại viên kính không Như Lai tàng. 


Mắt tai mũi lưỡi thân ý đếu không chướng ngại và viên thông lẫn nhau. Mọi 
thứ đều hợp thành một. Sáu căn hỗ dụng. Giống như tâm gương lớn hiển bày 
kho tàng không tịch của các đức Như Lai. 


Con vâng lãnh những pháp môn bí mật của thập phương Như Lai như vi trần 
không. hề thiếu sót, khiến cho trong pháp giới những chúng sanh không có 
con, cầu có con gái, sanh được con gái tướng tốt đoan chính, phước đức dịu 
dàng, được nhiều người kính quý. 


Nêu có người muôn sinh con gái, họ sẽ có được con gái đoan chính, dịu dàng. 
Mọi người khi gặp người con gái nây đêu liên quý mên và kính trọng. Đó sẽ 
là người con gái hiên thục và hoàn hảo. 


Kinh văn: 


Mười bốn là, trong tam thiên đại thiên thế giới này, có trăm ức mặt trời, 
mặt trăng, các Pháp vương tử hiện ở trong ( thế gian đông như số cát 62 
sông Hằng, đều tu Phật pháp, làm gương mẫu, giáo hóa chúng sanh, tuỳ 
thuận chúng sinh. Trí tuệ và phương tiện môi Ngài đều khác nhau. 


Giảng giải: 


Lực vô uý thứ mười bốn là, trong tam thiên đại thiên thế giới này, có trăm ức 
mặt trời, mặt trăng, các Pháp vương tử hiện ở trong thế gian đông như số cát 
62 sông Hằng, các ngài hiện đang an trụ ngay trên thế gian này-đều tu Phật 
pháp, làm gương mâu, giáo hóa chúng sanh, tuỳ thuận chúng sinh. Trí tuệ và 
phương tiện môi Ngài. đều khác nhau. Các ngài dùng phương tiện thiện xảo và 
quyền trí khác nhau để giáo hóa mỗi loại chúng sinh khác nhau. 


Kinh văn: 


Trang 40 


Do con được tính viên thông, phát ra diệu tính của nhĩ căn. Nên thần tâm 
vi diệu trùm khắp pháp giới. Khiến cho chúng sanh chấp trì danh hiệu 
của con, so với những người chấp trì danh hiệu Pháp vương tử số lượng 
bằng 62 số cát sông Hằng nói trên, công đức bằng nhau không sai khác. 


Giảng giải: 


Do con được tính viên thông, phát ra diệu tính của nhĩ căn. Con, Bồ-tát Quán 
Thế Âm đã chứng được nhĩ căn viên thông, và có được những năng lực nhiệm 
mầẫu vi diệu từ nhĩ căn. Nên thân tâm vi diệu trùm khắp pháp giới. Trạng thái 
vi diệu nầy trùm khắp cả mười phương, suốt khắp cả pháp giới. Do vậy, khiến 
cho chúng sanh chấp trì danh hiệu của con-những người trì nệm danh hiệu 
Quán Thế Âm Bồ-tát-so với những người chấp trì danh hiệu Pháp vương tử 
số lượng bằng 62 số cát sông Hằng nói trên, công đức bằng nhau không sai 
khác. Người chỉ niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, và người kia niệm 
danh hiệu của các vị Bồ-tát nhiều như số cát trong 62 sông Hằng, quả báo 
công đức của mỗi người đều bằng nhau. Điều này chỉ cho thấy công đức to 
lớn của việc trì niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm như thể nào. 


Kinh văn: 


Bạch Thế tôn, một danh hiệu của con, cùng với các danh hiệu kia đều 
không sai khác, là do con tu tập được tính viên thông chân thực. 


Giảng giải: 

Bạch Thế tôn, một danh hiệu của con, danh hiệu, Quán Thế Âm Bồ-tát, cùng 
với các danh hiệu kia đều không sai khác, có nghĩa là các vị Bồ-tát nhiều như 
số cát trong 62 sông Hằng. Điều nấy như thế nào? Làm sao mà công đức có 
thể của một danh hiệu lại sánh bằng nhiều danh hiệu như vậy? Đó là vì do con 
tu tập được tính viên thông chân thực. 


Kinh văn: 


Đó gọi là Mười bốn lực vô úy, con đem điều phước đến đầy đủ khắp cho 
các chúng sinh. 


Giảng giải: 


Đó gọi là Mười bốn lực vô úy, con đem điều phước đến đầy đủ khắp cho các 
chúng sinh. 


Con đên đề giúp đỡ cho họ, bât kỳ lúc nào có người câu cứu, con liên cứu 
Ø1ÚP. 


Trang 4l 


Kinh văn: 


Bạch Thế tôn! Con lại được đạo tu chứng viên thông vô thượng đó, nên 
lại khéo được bôn đức vô tác nhiệm mâu không thê nghĩ bàn: 


Một là, ban đầu con chứng được tánh nghe vi diệu, tâm tính không còn 
các tướng năng văn. Các việc thấy nghe hay biết không còn cách biệt, con 
thành tựu được bảo giác viên dung thanh tịnh. Nên con có thể hiện ra rất 
nhiều diệu dụng, nói được rất nhiều thần chú bí mật. 


Giảng giải: 


Bạch Thế tôn! Con lại được đạo tu chứng viên thông vô thượng đó, nên lại 
khéo được bôn đức vô tác nhiệm mâu không thê nghĩ bàn: 


Bồn công đức không thê nghĩ bàn nầy là những gì? 


Một là, ban đầu con chứng được tánh nghe vi diệu, tâm tính không còn các 
tướng năng văn. 


Ban đầu, khi con chứng đắc được nhờ công phu phản văn văn tự tánh-vi diệu 
trong vi diệu-tâm con trở nên tỉnh ròng và các tướng năng văn đều trở nên 
tiêu mất. Chân tâm hiển bày, và con đạt đến cảnh giới tinh anh vi diệu. Khi 
các tướng năng văn đã tiêu dung. Các việc thấy nghe hay biết không còn cách 
biệt. Các căn khác đều viên thông và không còn bị phân cách. Con thành tựu 
được bảo giác viên dung thanh tịnh. Điều nầy có nghĩa là ngài đã chứng được 
nhất thể, không còn có sự phân biệt giữa năng và sở. 


Nên con có thê hiện ra rât nhiêu diệu dụng, nói được rât nhiêu thân chú bí 
mật. 


Kinh văn: 


Chẳng hạn,, con có thể hiện ra từ 1 đầu, 3 đầu. 5 đầu, 7 đầu, 9 đầu, 11 
đầu, 108 đâu, 1.000 đầu, 10.000 đâu cho đên 84.000 đầu thước-ca-la. 


Giảng giải: 


Không những Bồ-tát Quán Thế Âm có ngàn tay ngàn mắt, mà ngài còn có vô 
số đầu-nhiều đến 84.000 đầu. Hình tướng của Bồ-tát Quán Thế Âm đều thê 
hiện ra đủ cả. Ngài nói, Con có thể hiện ra từ 1 đầu, 3 đầu- Hình tượng Bồ-tát 
Quán Thế Âm có ba mặt —5 đầu — Hình tượng Bồ-tát Quán Thế Âm có năm 
mặt —7 đầu — Hình tượng Bồ-tát Quán Thế Âm có bảy mặt — hoặc 9 đầu, II 
đầu, 108 đầu, 1.000 đầu, 10.000 đầu cho đến 84.000 đầu thước-ca-la. Thước- 
ca-la (vajra) có nghĩa là mạnh và cứng chắc. 


Trang 42 


Kinh văn: 


Con có thể hiện ra 2 tay, 4 tay, 6 tay, 12 tay, 14 tay, 16 tay, 18 tay, 20 tay, 
24 tay, 108 tay rồi 1.000 tay, 10.000 tay cho đên 84.000 tay mầu-đà-la. 


Giảng giải: 


Bồ-tát Quán Thế Âm còn có thể hiện ra 2 tay, 4 tay, 6 tay, 12 tay, 14 tay, 16 
tay, lồ tay, 20 tay, 24 tay. Hoặc có thể hiện thành 108 tay rôi 1.000 tay, 
10.000 tay cho đến 84.000 tay mẫu-đà-la. Mẫu- đà-la là tiếng Sanskrit, có 
nghĩa là thủ ẫn. Trong lòng mỗi bàn tay, có một cái ấn. 


Kinh văn: 


Hoặc có thể hiện ra 2 mắt, 3 mắt, 4 mắt, 9 mắt, 108 mắt, rồi 1.000 mắt, 
10.000 mắt, cho đến 84.000 con mắt báu thanh tịnh. Hoặc khi thì (hiện 
thân) từ, khi thì uy, khi thì định, khi thì tuệ để cứu độ chúng sanh được 
hoàn toàn tự tại. 


Giảng giải: 


Pháp thân của Bồ-tát Quán Thế Âm có thể thị hiện thành 2 mắt, 3 mắt, 4 mắt, 
9 mắt, 108 mắt, rồi 1.000 mắt, 10.000 mắt, cho đến 84.000 con mắt báu thanh 
tịnh. Làm sao mà Bồ-tát Quán Thế Âm có thể hiện ra nhiều hóa thân như 
vậy? Vì trong nhân địa, ngài đã tu tập Đại bi thần chú và 42 Thủ nhãn ấn 
pháp, thế nên ở quả địa, khi công phu tu tập đã viên mãn, ngài có được vô số 
hóa thân. 


Hoặc khi thì (hiện thân) từ, khi thì uy, khi thì định, khi thì tuệ để cứu độ 
chúng sanh được hoàn toàn tự tại. 


Các con mắt của ngài có khi thể hiện tâm từ, hoặc có khi hiện ra vẻ uy nghi. 
Có khi mắt ngài biểu hiện ánh sáng của định lực hoặc trí huệ. Ngài biểu hiện 
những tướng nây để cứu độ chúng sanh được hoàn toàn tự tại. 


Kinh văn: 


Hai là do tánh nghe và suy nghĩ của con thóat ngoài sáu trần, như âm 
thanh xuyên qua vách tường, không bị ngăn ngại. Cho nên diệu dụng của 
con có thể hiện ra mỗi mỗi hình, tụng mỗi mỗi chú. Hình và chú đó đều 
có thể đem sức vô uý mà bố thí cho chúng sinh. Thế nên các cõi nước 
trong mười phương nhiều như vi trần đều gọi con là vị bố thí sự không sợ 
hãi. 


Giảng giải: 


Trang 43 


Diệu đức vô tác thứ hai là: Hai là do tánh nghe và suy nghĩ của con thóat 
ngoài sáu trần. Con tu tập văn huệ và tư huệ, vượt thóat ra khỏi sáu trần, sắc 
thanh hương vị xúc pháp. Con không còn dính mắc với chúng nữa. Đó như 
âm thanh xuyên qua vách tường, không bị ngăn ngại. Cho nên diệu dụng của 
con có thê hiện ra mỗi mỗi hình, tụng mỗi mỗi chú. 


Hình sắc mà con thị hiện và chú do con trì tụng đều có thê đem sức vô uý mà 
bố thí cho chúng sinh. Chúng đều có năng lực ban phát sự không sợ hãi. Thế 
nên các cõi nước trong mười phương nhiều như vi trần đều gọi con là vị bố 
thí sự không sợ hãi. 


Kinh văn: 


Ba là do con tu tập căn tính bản diệu viên thông thanh tịnh, nên đi qua 
thê giới nào, đêu khiên cho chúng sinh xả thân, xả đô trân bảo, cầu con 
thương xót. 


Giảng giải: 


Ba là do con tu tập căn tính bản diệu viên thông thanh tịnh. Ngài đang nói đến 
bản tính thanh tịnh của nhĩ căn-tánh nghe. Nên đi qua thế giới nào, đều khiến 
cho chúng sinh xả thân, xả đồ trân bảo, cầu con thương xót. Chúng sinh đều 
hy sinh thân mạng của họ và xả ly mọi tài sản quý báu của họ để cầu sự giúp 
đỡ của con. 


Kinh văn: 


Thứ tư, do con chứng được tâm Phật, đạt đến chỗ rốt ráo, nên có thể đem 
các thứ trần báu cúng dường mười phương Như Lai, khắp đên chúng 
sinh trong sáu đường cả pháp giới. 


Giảng giải: 


Diệu đức vô tác thứ tư là: Do con chứng được tâm Phật, đạt đến chỗ rốt ráo. 
Con chứng được chân tâm Như Lai tạng. “Rốt ráo” có nghĩa là địa vị tột bậc 
của Phật quả. Nên có thể đem các thứ trân báu cúng đường mười phương Như 
Lai, rộng đến chúng sinh trong sáu đường khắp pháp giới. Bất kỳ các loài 
chúng sinh muốn điều gì, con đều đáp ứng cho họ được mãn nguyện. 


Kinh văn: 
Ai câu vợ thì được vợ, câu con được con, cầu tam-muội được tam-muội, 


câu sông lâu được sông lâu. Như thê cho đên câu Đại niêt-bàn liên được 
Đại niêt-bàn. 


Trang 44 


Giảng giải: 


Bất kỳ chúng sinh trong lục đạo mười phương ước nguyện điều gì cũng đều 
được ban phát. Bà- tát Quán Thế Âm biết Tăng ai cũng ước muốn có người vợ 
hiền thục. Nếu ai cầu vợ thì được vợ, nếu họ mong cầu CÓ người vợ ngoan 
hiền, họ liền có được người vợ ngoan hiền. Đó là ước muốn cao nhất của mọi 
chúng sinh. Khi đã có vợ hiền rồi, thì họ lại ước muốn có con. Thế nên điều 
thứ hai là Bồ-tát Quán Thế Âm sẽ làm là ban cho họ con cái. Cầu con được 
con, nếu họ mong được sinh con traI, liền được con trai; nếu họ mong được 
con gái, liền được con gái. Điều thứ ba, ngài nói: cầu tam-muội được tam- 
muội, cầu sống lâu được sống lâu. Nếu có người đã có vợ, có con rồi mà cảm 
thấy rằng cuộc đời con người thật là vô nghĩa, thế nên phát tâm tu tập để thóat 
khỏi thế gian và mong được tam-muội, thì họ sẽ được tam-muội. Có người 
mong được sống lâu, thì họ sẽ được sống lâu. Họ muốn trở nên bất tử và 
không bao giờ chết, họ sẽ được như vậy. Như thế cho đến cầu Đại niết-bàn 
liền được Đại niết-bàn. Nếu có chúng sinh nào mong cầu thành Phật, thì họ có 
thê đạt được quả vị Phật. 


Kinh văn: 


Đức Phật hỏi về viên thông, con do được viên chiếu tam-muội nơi nhĩ căn 
mà duyên tâm được tự tại. Nhân tướng nhập lưu mà được tam-ma-đê, 
thành tựu quả vị bô-đê. Đó là thứ nhât. 


Giảng giải: 


Đức Phật hỏi về viên thông. Đức Phật hỏi các đệ tử của ngài, ban đầu bằng 
phương tiện nào mà chứng được viên thông. Con do được viên chiếu tam- 
muội nơi nhĩ căn. Con tu tập nơi tánh nghe mà thành tựu định lực. Mà duyên 
tâm được tự tại. Nhân tướng nhập lưu mà được tam-ma-đề, thành tựu quả vị 
bồ-đề. Đó là thứ nhất. Tâm phan duyên của con không còn nữa, con được tự 
tại. Con đã xoay tánh nghe để nhận ra tự tánh, và thành tựu đạo vô thượng. 
Đây là phương pháp hay nhất. 


Kinh văn: 

Bạch Thế tôn, Đức Phật Như Lai đó, đã khen ngợi con khéo chứng được 
pháp môn viên thông. Trong đại chúng, ngài thọ ký cho con danh hiệu 
Quán Thê Am. 

Giảng giải: 

Bạch Thế tôn, Đức Phật Như Lai đó, đã khen ngợi con khéo chứng được pháp 
môn viên thông. “Đức Phật Như Lai đó" là chỉ cho Đức Cô Phật Quán Thê 


Trang 45 


Âm Như Lai. Ngài tán thán con đã chứng được viên thông một cách tự tại. 
Nên trong đại chúng, ngài thọ ký cho con danh hiệu Quán Thê Am. Ngài gọi 
con là người “Quán sát âm thanh thê gian.” Cùng danh hiệu của chính ngài. 


Kinh văn: 


Do con thấy nghe thấu suốt mười phương, nên tên gọi Quán Thế Âm 
cùng khắp mười phương thê giới. 


Giảng giải: 


Do con thấy nghe thấu suốt mười phương-có nghĩa là, mọi nơi chốn trong 
suốt mười phương, tận cùng khắp các pháp giới, hợp lại cùng nhau, và con 
hoàn toàn rõ biết-do vậy, nên tên gọi Quán Thế Âm cùng khắp mười phương 
thế giới. Trong mọi Phật độ suốt khắp mười phương, ai cũng biết đến danh 
hiệu Quán Thế Âm. 


Kinh văn: 


Lúc bấy giờ, Đức Thế tôn nơi sư tử toà, từ năm vóc đều phóng hào quang 
báu, từ xa rót xuống đảnh các Đức Như Lai nhiều như vi trần và trên 
đảnh đầu các vị Bồ-tát Pháp vương tử. 


Giảng giải: 


Lúc bấy giờ, Đức Thế tôn nơi sư tử toà, từ năm vóc đều phóng hào quang 
báu. Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đang ngồi trên toà sư tử, phóng hào quang từ 
hai bàn tay, hai bàn chân và từ đỉnh đầu của ngài cùng một lúc. Từ xa rót 
xuống đảnh các Đức Như Lai nhiều như vi trần và trên đảnh đầu các vị Bồ-tát 
Pháp vương tử. 


Đức Phật Thích-ca Mâu-ni xoa đảnh các Đức Như Lai là biểu tượng cho giáo 
pháp của ngài là cao quý nhật, là đảnh. Giáo pháp của chư Phật cũng như vậy. 
Các Đức Như Lai trong khắp mười phương cũng đều tuyên thuyết giáo pháp 
cao quý này, như Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đang tuyên thuyết. 

Giáo pháp của các Đức Như Lai đều tương đồng 

Hỗ tương nhiếp nhập lẫn nhau. 

Kinh văn: 

Các đức Như Lai kỉa, từ năm vóc cũng đều phóng hào quang báu, từ các 


thế giới nhiều như vi trần đến rót trên đảnh Đức Phật và trên đảnh các vị 
Bô-tát và A-la-hán trong chúng hội. 


Trang 46 


Giảng giải: 


Các đức Như Lai kia, nhiều như số vi trần trong khắp mười phương, từ năm 
vóc cũng đều phóng hào quang báu, từ các thể ĐIỚI nhiều như vi trần. Hào 
quang báu cũng đồng thời phóng ra từ hai bàn tay, hai bàn chân và từ đỉnh 
đầu của ngài cùng một lúc, giống như các đạo hào quang mà Đức Phật Thích- 
ca Mâu-ni đã phóng ra. Hào quang đến và rót xuống đảnh Đức Phật và trên 
đảnh các vị Bồ-tát và A-la-hán trong hội chúng. 


Kinh văn: 


Rừng cây, ao hồ đều diễn ra pháp âm. Hào quang giao xen nhau như lưới 
tơ báu. Đại chúng được điêu chưa từng có, tât cả đêu chứng được Kim 
cang tam-muội. 


Giảng giải: 


Rừng cây, ao hồ đều diễn ra pháp âm. Nước chảy, gió reo, và lá cây xào xạc 
đều là sự diễn bày pháp âm. Hào quang giao xen nhau như lưới tơ báu. Hào 
quang của chư Phật trong mười phương rót xuống đảnh đầu Đức Phật Thích- 
ca Mâu-ni, và hào quang từ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni lại phóng ra, rót xuống 
đảnh đầu các Đức Như Lai trong mười phương nhiều như sô vi trần, thê dạng 
của các đạo hào quang giao xen Ấy tạo nên một tấm lưới rất lộng lẫy. Đại 
chúng được điều chưa từng có, tất cả đều chứng được Kim cang tam-muội. 
Họ đều chưa từng thấy được điều tốt lành ấy xảy ra bao giờ, khiến mọi người 
đều đạt được môn Kim cang tam-muỘi. 


Kinh văn: 


Liền khi ấy, mưa trời rơi xuống loài hoa sen trăm báu, màu xanh vàng đồ 
trăng xen lần nhau. Mười phương hư không hóa thành màu sắc bảy thứ 
châu báu. 


Giảng giải: 


Liền khi ấy, khi mọi người trong chúng hội chứng được Kim cang tam-muội, 
mưa trỜI rƠơI xuống loài hoa sen trăm báu, màu xanh vàng đỏ trắng xen lẫn 
nhau. Bốn màu sắc nây hiện thành những hợp thể khác nhau trên những cánh 
hoa sen. Những đoá sen màu xanh thì nổi bật lên bên cạnh sắc vàng. Những 
đóa sen màu vàng lại có những chấm đỏ trong cánh. Những đoá sen màu 
trắng lấp lánh cùng sắc hồng. Mười phương hư không hóa thành màu sắc bảy 
thứ châu báu. Bảy thứ châu báu là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cử, xích châu, 
mã não. Cả thế giới đều chuyền thành các màu sắc nầy. 


Trang 47 


Kinh văn: 


Núi sông đất liền của cõi ta-bà nầy cùng lúc không hiện ra. Chỉ thấy các 
quôc độ như vỉ trần trong mười phương hợp thành một thê giới. Kệ tụng, 
tán ca tự nhiên vang lên. 


Giảng giải: 


Núi sông đất liền của cõi ta-bà nầy cùng lúc không hiện ra. Chỉ thấy các quốc 
độ như vi trân trong mười phương hợp thành một thê giới. 


Thế giới chúng ta đang ở gọi là ta-bà (saha). Tên gọi đó có nghĩa là kham 
nhẫn. Biểu tượng cho chúng sinh phải kham chịu khổ đau trong thế giới nầy. 
Thực vậy, rất khó chịu đựng, nhưng mọi người đều phải trực tiếp nhận chịu 
nó, chứ không phải chỉ thừa nhận cái khô. Họ xem khổ là vui. Họ nghĩ rằng Ở 
đây thật là tốt đẹp. 


Tuy nhiên, lúc này, thì cõi ta-bà cùng một lúc biến mất. Đó là do năng lực 
thân thông của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni tạo nên cho đại chúng thây. Các 
Phật độ nhiêu như vô sô vi trân hợp lại thành một. Kệ tụng, tán ca tự nhiên 
vang lên. 
Phạm âm, tán ca thanh tịnh vang lên khắp mọi nơi. Trước đó, rừng cây, sông 
hô đã diễn ra pháp âm, nhưng ở nơi nây, vạn pháp đêu tuyên bày pháp âm 
băng những bài kệ tụng và tán ca rât thanh tịnh vi diệu. 
Nước chảy, gió reo đều tuyên thuyết Đại thừa, 
Hoa sen thất bảo trong hồ, bốn màu rực rỡ, lắp lánh sắc vàng. 
——-O0O--- 

BÒ TÁT VĂN THÙ SƯ LỢI TUYẾN CHỌN CĂN VIÊN THÔNG 
Kinh văn: 
Lúc đó, Đức Như Lai bảo ngài Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử rằng: “Nay 
ông hãy xem trong 25 vị Đại Bô-tát và A-la-hán vô học, môi vị đều trình 
bày phương tiện ban đâu đê thành đạo, họ đều nói về tu tập tính viên 
thông chân thật. Việc tu hành của các vị đó thật là chăng có chỗ hơn 


kém, trước sau khác nhau.” 


Giảng giải: 


Trang 48 


Lúc đó, Đức Như Lai, là Đức Phật Thích-ca Mâu-mi, bảo ngài Văn-thù-sư-lợi 
Pháp vương tử răng: “Nay ông hãy xem trong 25 vị Đại Bô-tát và A-la-hán vô 
học” 


Nay ông hãy xem xét, các pháp môn phương tiện mà 25 bậc thánh nầy đã vận 
dụng tu tập. “Vô học” là chỉ cho những vị đã chứng được quả vị thứ tư của 
hàng A-la-hán hoặc cao hơn. Mỗi vị đều trình bày phương tiện ban đầu để 
thành đạo, họ đều nói về tu tập tính viên thông chân thật. Họ đã chân thực 
chứng được tính viên thông của các căn. Việc tu hành của các vị đó thật là 
chăng có chỗ hơn kém, trước sau khác nhau. Thực vậy, không có cách nào để 
phân biệt sự hơn kém, trước sau, khác nhau giữa các vị ấy là như thế nào. 


Kinh văn: 


Nay Như Lai muốn khiến cho A-nan khai ngộ, thì trong 25 hạnh tu đó, 
hạnh nào hợp với căn cơ A-nan? Và sau khi Như Lai diệt độ, chúng sinh 
trong cối nây muốn thể nhập Bồ-tát thừa, cầu đạo vô thượng, do phương 
tiện gì mà dễ thành tựu? 


Giảng giải: 


Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nói: Nay Như Lai muốn khiến cho A-nan khai 
ngộ. A-nan vẫn còn trong sơ quả A-la-hán. Như Lai muốn ông ta được giác 
ngộ và chứng được quả vị thứ hai, quả vị thứ ba và quả vị thứ tư của A-la- 
hán, thì trong 25 hạnh tu đó, hạnh nào hợp với căn cơ A-nan? Pháp môn nào 
thích hợp với căn cơ của A-nan? Trong 18 giới và bảy đại, pháp môn nào 
tương ứng với A-nan? Và sau khi Như Lai diệt độ, chúng sinh trong cõi nầy 
muốn thể nhập Bồ-tát thừa, cầu đạo vô thượng, do phương tiện gì mà dễ thành 
tựu? 


Chúng sinh được đề cập ở đây chính là chúng ta. Chúng ta đang nghe pháp ở 
trong Phật giáo Giảng đường chính là đối tượng mà Đức Phật muôn nói đến. 
Quý vị nào đang đọc kinh nây cũng được bao gồm trong giới này. Thế nên 
quý vị đứng tách mình ra và bảo răng, “Mình chăng có phần trong đó.” Cách 
ây, quý vị chỉ làm cho mình rối thêm. Nếu quý vị đặt mình ra ngoài số người 
đó thì quý vị sẽ rơi vào đời sau, và nếu quý vị biến thành ngựa, heo, bò, chó, 
gà, thì chăng dễ dàng gì được nghe Kinh Thủ-lãng-nghiêm. Chỉ vì một điều, 
quý vị không thể nào nhảy một bước lên bốn bậc thang để đến giảng đường! 
Ở Hồng Kông, có những con vịt đến nghe tôi giảng kinh, nhưng đó là ở tầng 
trệt. 


Đã từ lâu, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã sắp đặt chỗ ngồi cho chúng ta trong 
pháp hội nây đê bây giờ diễn ra như vậy. Quý vị đừng khinh thường chính 


Trang 49 


mình. Dĩ nhiên, nếu bây giờ quý vị không đến đây nghe kinh, thì quý vị sẽ 
chăng có phân. 


“Trong các pháp môn nây, pháp môn nào thích hợp nhất cho các chúng sinh 
trong đời sau có đại căn cơ, phát tâm tìm câu Vô thượng đao?” Đức Phật hỏi 
ngài Văn-thù-sư-lợi. “Pháp môn nào dê đưa đên sự thành tựu nhât? Văn-thù- 
sư-lợi hãy lưu tâm đê chọn ra một pháp môn.” 

Kinh văn: 

Ngài Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử vâng lời dạy của Đức Phật, liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đánh lễ sát chân Phật. Nương vào oai thần của Đức 
Phật, đáp bằng kệ rằng: 

Giảng giải: 


Ngài Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử vâng lời dạy của Đức Phật, liền từ chỗ 
ngôi đứng dậy. 

Bồ-tát Diệu Cát Tường được Đức Phật giao phó tuyển chọn từ trong 18 giới 
và bảy đại, một phương pháp tu tập đê đạt được viên thông. Ngài sẽ tìm một 
pháp môn thích hợp với ngài A-nan nhất và cho cả chúng ta để tu hành. Sáu 


căn, sáu trần, sáu thức tạo thành 18 giới. Đất, nước, lửa, gió, cùng với không, 
thức, kiến, làm thành bảy đại như đã được giải thích tường tận trước đây. 


Nghe lợi dạy từ bi của Đức Phật, Bô-tát Văn-thù-sư-lợi liền từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đánh lê sát chân Phật. Nương vào oai thân của Đức Phật, đáp băng kệ 
răng: 

Các vị Bồ-tát và A-la-hán đều có chỗ ngồi chung quanh Đức Phật, không như 
Hoả đầu Kim cang, là vị phải đứng trong pháp hội. Kệ tụng có thê gồm nhiều 
âm tiết và nhiều dòng, nhưng nó đều chứa đựng đạo lý trong kinh. 

Kinh văn: 

Biến giác tánh lặng trong viên mãn 

Vốn nhiệm mẫu viên mãn trong lặng 

Tánh bản minh chiếu thành ra như "sở" 


Tướng "'sở"' lập, mất tánh bản minh. 


Giảng giải: 


Trang 50 


Biên giác tánh lặng trong. Biên giác ngộ thì rộng lớn vô cùng, trong đó chứa 
trọn núi sông đât liên, cây cỏ và vô sô vạn vật. Tánh của biên giác vừa trong 
lặng vừa viên mãn. 


Vốn nhiệm mẫu viên mãn trong lặng. Tính trong lặng và viên mãn của biển 
giác vốn rất nhiệm mâu. Nhưng chính trong cái vi diệu nầy, chỉ một niệm 
chân vọng vi tế sinh khởi, và ánh sáng bản minh chiếu ra thành như có đối 
tượng (năng/Sở ). 


Tánh bản minh chiếu thành ra như "sở" 
Tướng "sở" lập, mắt tánh bản minh. 


Căn bản là biển giác đều chứa đựng mọi thứ trong đó cả. Không có thứ gì 
chăng phải là trong tánh Như Lai tạng. Nhưng ngay khi có một niệm vô minh, 
thì hư vọng liền sinh khởi. Khi đã có hư vọng, thì có. đối tượng của nó-là trần 
cảnh-trần tướng vọng cảnh. Do vì cái vọng chiếu này, sự sáng suốt bản hữu 
trong tánh giác không còn chiếu diệu nữa, như khi bầu trời bị mây che phủ. 


Khi cái vọng cảnh đã lập nên rồi, thì tánh chiếu soi chân thực cũng bị tiêu 
mât, tức đem tánh bản hữu trong Như Lai tạng chuyên thành vô minh tàng 
thức. 


Kinh văn: 

Do mê vọng thấy có hư không 

Nương hư không, hình thành thế giới 
Tưởng lắng đọng, thành cõi nước 

Tri giác phân biệt, thành chúng sinh. 


Do mê vọng thấy có hư không. Vì có hư vọng, nên nắng sở (đối đãi, khách 
quan/chủ quan) hình thành. Vốn là, cả hai phương diện đều là hư vọng. Trong 
bản thể của biển tánh giác ngộ thì chăng có một chút nào biểu hiện hiện 
tượng. Vốn chăng có một vật nào cả. Không có năng sở. Chỉ nương nơi chân 
mà khởi nên vọng, hối muội thành ra hư không, mê mờ tánh không làm ngoan 
không, thành ra hoàn toàn có hư không, nương vào hư không lại vọng lập ra 
đủ các thứ thế giới hiện tượng. 

“Nhìn lâu thì hóa ra mỏi mệt." Sau khi kéo dài một thời gian, sự diên trì khiến 
cho mỏi mệt. Và rồi cái hư vọng và mê mờ sinh khởi thành ngoan không. Mà 


trong biên tánh giác ngộ thì vôn chăng có một thứ gì cả, kê cả hư không. 
Dòng kệ ở đoạn sau mô tả: 


Trang SĨ 


Không sanh đại giác trung 

Như hải, nhất âu phát. 

Thật là tối nghĩa làm sao! Và thế nên, chúng ta nghĩ răng hư không là cái gì 
đó mênh mông rộng lớn lắm. Nương hư không, hình thành thê giới. Mười 
phương ba đời trở nên hiện hữu. 


Tưởng lắng đọng, thành cõi nước 


Khi thời gian và không gian đã sinh khởi từ hư không, thì vọng tưởng trở nên 
cứng chặăc, nó làm thành đât liên. 


Trị giác phân biệt, thành chúng sinh. 


Vọng tưởng lắng đọng lại kết thành quốc độ. Vọng tưởng tri giác tạo thành 
chúng sinh. 


Kinh văn: 

Hư không sanh trong Đại giác 

Như một bọt nước nỗi lên giữa biển 

Cõi nước hữu lậu như vi trần 

Đều nương hư không mà phát sanh. 

Bọt nước tan, hư không vốn chẳng còn 

Huống nữa là sự hiện hữu trong ba cõi. 

Giảng giải: 

Dòng đầu tiên trong bài kệ này là: 

Giác hải tánh trừng viên 

Viên trừng giác nguyên diệu. 

Tính viên mãn của cội nguồn bồ-đề thanh tịnh là vô cùng vi diệu. Nay bài kệ 
nói đên Hư không sanh trong Đại giác. Chúng ta đêu biệt sự hiện hữu của hư 
không, nhưng có biệt hư không từ đầu mà có chăng? Tôi tin răng chăng có ai 


biết. Vì hư không quá rộng lớn. Không thể nào biết được giới hạn của hư 
không hay cội nguồn của nó. Ai là mẹ của hư không?. Chăng có ai biết. 


Trang 52 


Nhưng nay Kinh Thủ-lăng-nghiêm chỉ ra cội nguồn của nó. Hư không sinh ra 
từ tánh của đại giác ngộ. Và thê nên trong khoảng đó, nó cực kỳ vi tê. Nó lớn 
chăng? Nó như một bọt nước nôi lên giữa biên-như những bọt bong bóng 
giữa dại dương. 

Cõi nước hữu lậu như vi trần 

Đều nương hư không mà phát sanh. 

Có ba thứ lậu: 

Dục lậu. 

Hữu lậu. 

Vô minh lậu. 


Vô số cõi nước hữu lậu đều phát sinh từ hư không. Hư không phát sinh từ đại 
giác, và quôc độ phát sinh từ hư không, 


Bọt nước tan, hư không vôn chăng còn 


Giống như bọt nước tan trong biển, hư không cũng biến mất trong đại giác. 
Huông nữa là sự hiện hữu trong ba cõi. 


Kinh văn: 

Về nguồn, tánh không hai 

Phương tiện có nhiều đường 

Tánh giác vốn dung thông 

Thuận nghịch là phương tiện 

Sơ tâm vào tam muội 

Mau chậm chẳng đồng nhau. 

Trong bài kệ, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói rằng hư không giống như bọt nổi 
trong, biển giác ngộ, và các cõi nước sinh ra trong hư không đó cũng cực kỳ vi 


tế. Nếu hư không biến mắt, thì mọi cõi nước, núi sông đất liền và mọi chúng 
sinh và các loài hữu tình khí thế gian đều cũng biến mắt. 


Về nguồn, tánh không hai. 


Trang 53 


“Về nguồn” có nghĩa là thành tựu Phật quả. Chỉ có một nơi để trở về, đó là 
bản quán của quý vị. Thế gian mà chúng ta đang sinh sống đây không phải là 
ngôi nhà bản tánh của mình. Quý vị liền phản đối, “Tôi có nhà!” Nhưng ngôi 
nhà đó không phải là ngôi nhà chân thực của quý vị. Thành Phật là nhận ra 
ngôi nhà chân thực của mình. Trước khi thành Phật, quý vị là người đi lang 
thang từ khách sạn nầy sang khách sạn khác. Quý vị là người luôn luôn di 
chuyên. 


Phương tiện có nhiều đường 


Còn “phương tiện" có nghĩa là là còn bị vướng mắc. Chẳng hạn., có lần đứa 
trẻ đang bò đến gân một miệng giêng trên mặt đất. Nếu đứa trẻ tiếp tục bò, nó 
sẽ rơi xuống giếng. Đức Phật thấy vậy, nhưng ngài biết rằng nếu gọi đứa trẻ 
hãy quay trở lại, nó chắng nghe. lời mà còn cô bò vê phía trước. Thế nên ngài 
năm bàn tay lại, đưa lên cao, rồi gọi, “Này con! Hãy trở lại! Ta sẽ cho con 
kẹo. Con thích kẹo không?” Khi đứa trẻ nghe có kẹo, nó liền quay trở lại. Vốn 
chăng có kẹo trong tay Đức Phật. Nhưng Đức Phật nói dối chăng? Không. Đó 
là một ví dụ của pháp phương tiện. Đức Phật đã dùng “bàn tay không để cứu 
đứa bé” vì lúc đó chăng còn cách gì khác. Pháp môn phương tiện rất nhiều. 
Nói chung, bất kỳ phương pháp nào mà quý vị dùng để cứu người thì đó gọi 
là pháp phương tiện. 


Tánh giác vốn dung thông 

Thuận nghịch là phương tiện 

Khi quý vị đã chứng được pháp tánh của một bậc thánh, thì chẳng có điều gì 
mà quý vị không hiêu. Cái gì thuận cũng là phương tiện và cái gì nghịch cũng 
là phương tiện. Điêu gì hợp với năng lực và hoàn cảnh, thì quý vị có thê vận 
dụng vào việc tu tập. Cái gì là “nghịch'-là điêu không thích hợp với hoàn 
cảnh của mình mà vân được ứng dụng trong tu tập. Cả điêu thuận và nghịch 
trong công phu tu tập của mình đêu là pháp phương tiện. 

Sơ tâm vào tam muội 


Mau chậm chăng đồng nhau. 


Có người tu tập rất nhanh, có người chậm. Thế nên họ không thể xem như 
đông một dạng được. 


Kinh văn: 


Sắc và vọng tưởng kết lại thành “trần. 


Trang 54 


Thể tính của nó không thể thông suốt được 

Làm sao từ chỗ không thông suốt ấy 

Mà mong được tính viên thông? 

Sắc được hình thành từ vọng tưởng. Sắc và vọng tưởng kết hợp lại với nhau 
thành “trân.ˆ Chính là sắc trần. Thê tính của nó không thê thông suôt được. 
Không rõ ràng và có thê nhận biêt được. 

Làm sao từ chỗ không thông suốt ấy 


Mà mong được tính viên thông? 


Có thể nào quý vị mong chứng được viên thông với một phương pháp chăng 
rõ ràng và toàn triệt? Điều ấy không thê. Bài kệ cho biết răng dùng sắc trần để 
tu tập viên thông vốn chăng phải là phương pháp hay nhất. Có người có thê 
chứng quả thông qua phương pháp này, nhưng chỉ vì họ có những nhân duyên 
đặc biệt với pháp môn đặc thù đó. Đó chăng phải là điêu mà mọi người có thê 
tu tập được. 

Kinh văn: 

Thanh âm kết hợp ngữ ngôn, 

Chỉ nương theo cầu chữ 

Nếu cái một đã không bao hàm tất cả 

Làm sao để tu chứng viên thông? 

Giảng giải: 

Có người chứng đạo nhờ phương tiện là thanh trần. Tuy nhiên, 

Thanh âm kết hợp ngữ ngôn, 

Chỉ nương theo câu chữ 

Nếu cái một đã không bao hàm tất cả 


Không có một lời nào, một danh hiệu nào, một câu nói nào có thê nói hêt về 
mọi điêu. Thì 


Làm sao đề tu chứng viên thông? 


Trang 55 


Nên không thể nào chọn thanh trần như là phương pháp để tu chứng viên 
thông. 


Kinh văn: 

Lúc hoà hợp, hương mới thành tác dụng; 

Nếu rời ra, hương vốn chắng có. 

Sở giác đã không tương tục hiện hữu, 

Khó mà tu chứng được viên thông? 

Giảng giải: 

Hương Nghiêm Đồng tử chứng đạo nhờ vào hương trần. Nhưng Lúc hoà hợp, 
hương mới thành tác dụng. Mũi phải hít vào mùi hương thì nó mới biết được 
có mùi hương. Nêu rời ra, hương vôn chăng có. Hương chăng hiện hữu. 

Sở giác (cái nhận biết về mùi hương) đã không tương tục hiện hữu, 

Khó mà tu chứng được viên thông. 


Vì bản chất của hương là chẳng thường hằng chăng biến dị, nên ta không luôn 
luôn có được cái nhận biết về nó, và vì thế nên hương trần không được xem 
như là phương pháp hay nhất để tu chứng viên thông. 


Kinh văn: 

Vị, không phải đương nhiên tự có, 

Phải nếm mới biết có vị. 

Với vị giác cũng không tương tục. 

Làm sao tu chứng được viên thông? 

Giảng giải: 

Dù có những người đã chứng ngộ nhờ vào vị trần, nhưng vị không phải 
đương nhiên tự có. Tánh của vị không phải là tự tánh viên mãn. Do Phải nêm 
mới biệt có vị. VỊ chỉ hiện hữu khi nào có thứ gì đó có hương vị thì vị trân 
mới hiện hữu. 


Với vị giác cũng không tương tục. 


Trang 56 


Làm sao tu chứng được viên thông? 


Tánh biết của vị không phải là lúc nào cũng hiện hữu. Do vậy, không cho 
phương pháp nầy như là pháp môn để tu tập viên thông. 


Kinh văn: 

Xúc, có vật chạm mới biết, 

Nếu không vật chạm, xúc không thành. 
Lúc hợp, lúc ly, tánh bất định. 

Làm sao tu chứng được viên thông? 
Giảng giải: 

Xúc, có vật chạm mới biết, 


Dù có người ngộ đạo nhờ vào tu tập xúc trân. Nhưng xúc chỉ có được khi có 
vật xúc chạm. 


Nếu không vật chạm, xúc không thành. 


Cách duy nhât đê có thê cảm nhận được sự xúc chạm là có ai đó tạo sự xúc 
chạm với một vật nào đó. 


Lúc hợp, lúc ly, tánh bất định. 
Làm sao tu chứng được viên thông? 


Do vậy, xúc trần cũng không được dùng như một phương pháp để tu chứng 
viên thông. 


Kinh văn: 

Pháp còn gọi là nội trần. 

Nương theo trần, tất có “sở. 

Năng sở chẳng biến nhập thành một 
Làm sao mà tu chứng viên thông? 


Giảng giải: 


Trang 57 


Ngài Ma-ha Ca-diếp tu tập ý căn thông qua pháp trần, và ngài đã chứng được 
Diệt thọ tưởng định. 


Pháp còn gọi là nội trần. 
Pháp trần là dối tượng của ý căn. 
Nương theo trần, tất có “sở”. (giác quan) 


Vì nó là trân cảnh, nên chúng phải có một nơi chôn. Vì nó có nơi chôn, nên 
nó không thê ở trong mức độ “không nhưng chăng không.” 


Năng sở chắng biến nhập thành một. Tính giao thiệp, tương nhập của chủ thể 
và đôi tượng (năng/sở) chưa được toàn triệt, chưa toàn diện. 


Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Kinh văn: 

Tánh thấy vốn rỗng rang bao quát 

Nhưng chỉ thấy được phía trước chẳng thấy được phía sau; 
Bốn phía, thiếu đi một nửa, 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giảng giải: 

Tánh thấy vốn rỗng rang bao quát. Mắt có thê thấy rõ ràng thông suốt. Nhưng 
chỉ thây được phía trước chăng thầy được phía sau. Nêu mắt nhìn phía trước, 
thì chăng thây được phía sau. Nêu nhìn bên phải, thì chăng thây được bên trái. 
Bôn phía, thiêu đi một nửa. Chỉ có thê cùng lúc nhìn thây được hai trong bôn 
phía. 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 
Nên đó không phải là phương phép chọn ra đề tu chứng viên thông. 

Kinh văn: 

Mũi thở ra thở vào, 


Khoảng giữa, hiện không có thở; 


Trang 58 


Không dung thông, còn cách trở, 
Làm sao tu chứng viên thông? 
Giảng giải: 

Mũi thở ra thở vào, 


Bài kệ nầy luận về tỷ căn. Khoảng giữa, hiện không có thở. Có khi nín thở. 
Hơi thở được dừng lại. 


Không dung thông, còn cách trở. Tình trạng nầy là một sự khiếm khuyết và 
khiên cho ty căn cũng không thích hợp. Nó không hoàn toàn viên mãn. Làm 
sao tu chứng viên thông? Do vậy, nó không thê được chọn làm phương pháp 
đê tu chứng viên thông. 

Kinh văn: 

Lưỡi không vị, tánh nếm không thành. 

Nhân các vị, mới có hay biết. 

Không có vị, rốt ráo chẳng có gì. 

Làm sao mà tu chứng viên thông. 

Giảng giải: 

Lưỡi không vị, tánh nếm không thành. VỊ phải tiếp xúc với lưỡi (thiệt căn) thì 
mới có được vị giác đó. Nêu không có vị, thì chăng biệt được gì cả. Nhân các 
vị, mới có hay biệt. Có trải nghiệm được cái hay biệt là nhờ vị trân. Không có 
vị, rôt ráo chăng có gì. 

Làm sao mà tu chứng viên thông. 

Quý vị không thê nào dùng phương pháp nầy mà tu chứng được viên thông. 
Kinh văn: 

Thân biết xúc cùng với cảnh sở xúc (đối tượng) giống nhau 

Cả hai đều có giới hạn, không cùng khắp. 


Nếu không xác định và nhận ra được tính không hạn lượng. 


Trang 59 


Thì làm sao mà tu chứng viên thông? 
Giảng giải: 
Thân biệt xúc cùng với cảnh sở xúc (đôi tượng) giông nhau 


Phương pháp dùng thân căn (để tu tập) cũng giống như xúc trần. Cả hai đều 
có giới hạn, không cùng khăắp. 


Tánh biết của chúng chưa được hoàn toàn. 
Nếu không xác định và nhận ra được tính không hạn lượng. 
Thì làm sao mà tu chứng viên thông? 


Nó được đánh giá bằng sự hạn và số lượng, và đó là mối quan hệ không thể 
thấy được giữa xúc trần, do vậy, nó không được chọn là pháp tu viên thông 
hay nhất. 


Kinh văn: 

Ý căn thường xen với loạn tưởng. 

Khi dừng lặng thì chẳng thấy biết gì. 
Nếu không thóat được các niệm tưởng. 
Làm sao mà tu chứng viên thông? 
Giảng giải: 


Ý căn thường xen với loạn tưởng. Cái mà tâm ý biết được chính là pháp trần, 
là một hôn hợp gôm các loạn tưởng. 


Khi dừng lặng thì chăng thấy biết gì. 

Nếu không thóat được các niệm tưởng. 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Nó chẳng: bao giờ đạt đến được cái gọi là trạm tịch, cũng chăng bao giờ đạt 
đến chỗ rốt ráo, vì con người không bao giờ có thể vượt qua được khi niệm 


tưởng-vọng tưởng và sóng thức-vẫn còn tổn tại. Làm sao mà những yếu tố 
này có thê dẫn đến viên thông? 


Trang 60 


Kinh văn: 

Nhãn thức phát khởi nhờ căn trần. 

Gạn xét tột cùng nó không tự tướng 

Tự thể vốn đã không nhất định 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giảng giải: 

Nhãn thức phát khởi nhờ căn trần. 

Đoạn kệ tụng nầy đề cập đến các thức, vốn là sự kết hợp của sáu căn bên 
trong và sáu trần bên ngoài. Sáu căn có tính biết, trong khi sáu trần thì không. 

Do vậy, sáu thức có một nửa biết và một nửa không biết. Ba thành phần nầy 
kêt hợp với nhau đê thành ra thức. Gạn xét tột cùng nó không tự tướng. Thức 
không có tự tướng. 

Tự thê vốn đã không nhất định 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 


Vì chính các thức đã là trong trạng thái biến chuyên liên tục. Làm sao có thể 
dùng nó đê mà tu tập viên thông? Thê nên nhãn thức cũng không được chọn. 


Kinh văn: 

Tâm nghe, thấu suốt cả mười phương 
Là do lực của đại nhân duyên 

Hàng sơ tâm không thể đến chỗ ấy 
Làm sao mà tu chứng viên thông? 
Giảng giải: 


Tâm nghe, thấu suốt cả mười phương. Pháp môn mà Bồ-tát Phổ Hiền tu tập 
đó là nhĩ thức. Nhưng tánh nghe chỉ rộng khắp khi do lực của đại nhân duyên. 


Pháp môn này đòi hỏi phải có năng lực từ một nhân duyên rất thù thắng. Chỉ 
có như vậy mới tu tập được pháp môn nây. Hàng sơ tâm không thê đên chô 
ây. Chúng sinh vừa mới phát tâm tu tập Bô-tát đạo sẽ không thích hợp với 


Trang 6] 


pháp môn nây. Do hàng sơ phát tâm không thể tu tập pháp môn nầy, nên Làm 
sao mà tu chứng viên thông. Pháp môn nây cũng không được chọn. 


Kinh văn: 

Quán chóp mũi đó chỉ là quyền phương tiện, 

Nhằm thu nhiếp, an trụ tâm. 

Nếu đối tượng quán sát trở thành "'sở trụ" 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giảng giải: 

Quán chóp mũi đó chỉ là quyền phương tiện Tôn-đà-la Nan-đà 
(Sundarananda) tu tập pháp quán tướng trăng trên chóp mũi. Tu pháp môn 
nây liên quan đên tưởng, thê nên đó là một phương tiện khéo léo. Nhăm thu 
nhiếp, an trụ tâm. Phương pháp đó là để giúp cho tâm được an trụ. 

Nếu đối tượng quán sát trở thành "sở trụ" 

Mục tiêu của phương pháp nầy là đem tâm về an trụ tại một nơi, nhưng vì tiếp 
tục có một nơi đê tâm an trụ, thì Làm sao mà tu chứng viên thông? Nên pháp 
môn nây cũng không được chọn. 

Kinh văn: 

Thuyết pháp vận dụng âm thanh văn tự 

Chỉ khai ngộ cho người trước đã gieo trồng chủng tử Phật. 

Danh cú, văn tự không phải là vô lậu. 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giảng giải: 

Phú-lâu-na di-đa-la-ni Tử giảng pháp và giác ngộ nhờ ở thiệt căn. Thuyết 
pháp vận dụng âm thanh văn tự. Khi thuyêt pháp và giảng kinh, thanh âm nói 
ra phải hay và phải hoàn hảo khi biêu hiện qua văn tự. Nên đó là Chỉ khai ngộ 


cho người trước đã gieo trồng chủng tử Phật. Danh cú, văn tự không phải là 
vô lậu. Làm sao mà tu chứng viên thông? 


Trang 62 


Vì đó là đối tượng của pháp hữu lậu, nên không thể chon pháp môn ấy làm 
phương tiện đê tu chứng viên thông. 


Kinh văn: 

Giữ giới chỉ câu thúc cái thân, 

Ngoài thân, lấy gì câu thúc ? 

Giới và thân vốn không cùng khắp 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giảng giải: 

Trưởng lão Ưu-ba-ly chuyên trì giới. Giữ giới chỉ câu thúc cái thân. Giữ giới 
hoặc phá giới cũng do ở thân. Đây là pháp thân liên hệ đên thân và tâm. 
Ngoài thân, lầy gì câu thúc? 

Nếu quý vị không có thân, thì chăng cần phải kèm giữ chế ngự chúng. 

Giới và thân vốn không cùng khắp 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 


Phương pháp nầy không được toàn vẹn. Nên không được chọn làm phương 
tiện đề tu tập viên thông. 


Kinh văn: 

Thần thông là do tập nhân từ đời trước, 
Không dính dáng với ý thức phân biệt. 
Niệm lự, không tách rời sự vật 

Làm sao mà tu chứng viên thông. 

Giảng gIải: 


Mục-kiên-liên là người có thần thông đệ nhất, đó là nhờ vào ý thức mà ngài 
có được năng lực thân thông. 


Thân thông là do tập nhân từ đời trước, 


Trang 63 


Có được thần thông là do nhân duyên đã được tích tập từ đời trước. Điêu ấy 
Không dính dáng với ý thức phân biệt. Đó là vân đê hoàn toàn khác hăn với ý 
thức phân biệt. 
Niệm lự, không tách rời sự vật. 

Tuy nhiên, thần thông vẫn cần đến tiến trình của niệm tưởng. Do vậy, thần 
thông không tách rời với phạm trù vật lý nên tự nó chăng toàn diện. Làm sao 
mà tu chứng viên thông. 
Nên tu tập để có được thần thông cũng chăng phải là cách hay nhất. 

Kinh văn: 

Khi quán tánh của đắt, 

Vốn nó ngăn ngại, không thông suốt. 

Pháp hữu vỉ không là giác tánh 

Làm sao mà tu chứng viên thông. 

Giảng giải: 

Khi quán tánh của đất, 

Vốn nó ngăn ngại, không thông suốt. 

Trì Địa Bồ-tát dùng phương phép quán sát tánh của địa đại. Đất có tính cứng 
chăc và ngăn ngại. Không được dung thông. Đó là một pháp hữu vi, không 
phải là pháp môn đê thê nhập dòng thánh. 

Pháp hữu vi không là giác tánh 

Làm sao mà tu chứng viên thông. 

Nó không thể được xem như là phương pháp hay nhất đề đạt đến viên thông. 
Kinh văn: 

Khi quán tánh của nước, 

Đã là quán tưởng thì không phải chơn, 


Vì như như thì chẳng phải là giác quán, 


Trang 64 


Nên làm sao mà tu chứng viên thông? 
Giảng giải: 


Có hành giả muốn tu tập bằng phương pháp quán sát thuỷ đại và thể nhập vào 
Thuỷ quán Tam-muội như Nguyệt Quang Đông tử đã tu tập. 


Khi quán tánh của nước, 
Đã là quán tưởng thì không phải chơn, 


Vì khi hành giả nhập vào định theo phương pháp này, thì tiễn trình của niệm 
tưởng, trạng thái tầm tư vi tế, ban đầu vẫn còn liên quan. Nhưng vì cảnh giới 
như như thì chăng phải là giác quán. Nên phương pháp quán thuỷ đại chăng 
phải pháp quán sát bản nhiên. 


Nên làm sao mà tu chứng viên thông? 


Thế nên phương pháp quán sát Thuỷ đại không được chọn làm pháp tu viên 
thông. 


Kinh văn: 

Quán hỏa đại để trừ lửa tham dục 

Là do chán cái khổ, chưa phải viễn ly chơn thật. 
Chắng phải là phương tiện của hàng sơ tâm 
Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giảng giải: 


Hoả đầu Kim cang Ô-sô-sắc-ma tu tập pháp quán Hoả đại, vì ngài có tâm 
dâm dục rât mạnh. Đức Phật dạy ngài hãy quán sát lửa dục trong thân. 


Quán hỏa đại đề trừ lửa tham dục 

Là do chán cái khổ, chưa phải viễn ly chơn thật. 

Sự quyết tâm lìa bỏ tâm dâm dục nầy chăng phải tự nó là sự viễn ly chân thật. 
Đây Chăng phải là phương tiện của hàng sơ tâm. Đối đãi chẳng phải là pháp 


vô thượng bồ-đề. Làm sao mà tu chứng viên thông. Không thể chọn phương 
pháp này là pháp môn đề tu chứng viên thông. 


Trang 65 


Kinh văn: 

Nếu quán tánh phong đại 

Động tĩnh chắng phải là không đối đãi 

Đã đối đãi tức chăng phải là vô thượng giác. 
Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giảng giải: 


Lưu Ly Quang Vương tử dùng Phong đại để tu tập viên thông. Nếu quán tánh 
phong đại 


Động tĩnh chắng phải là không đối đãi 

Động và tĩnh là hai cái đối đãi, chẳng phải là tuyệt đối. 

Đã đối đãi tức chăng phải là vô thượng giác. 

Đối đãi chăng phải là pháp giác ngộ tối thượng. 

Làm sao mà tu chứng viên thông. 

Không thể cho phương pháp nây để tu chứng viên thông. 

Kinh văn: 

Nếu quán tánh không đại 

Hư không vô tri, chẳng hay biết. 

Không hay biết tức trái với bồ-đề. 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giảng gIải: 

Nếu quán tánh không đại. Hư Không Tạng Bồ-tát tu tập bằng cách quán 
tưởng thân mình rộng lớn như hư không và được giác ngộ. Nhưng ở trong bài 
kệ nây, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói: Con quán sát tánh của Không đại và thấy 


rằng: Hư không vô tri, chắng hay biết. Yếu tố này thiếu sự sáng suốt khiến nó 
không thích hợp cho hàng sơ phát tâm. 


Trang 66 


Không hay biết tức trái với bồ-đè. 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Phương pháp nây không được chọn làm pháp môn để tu tập viên thông. 

Kinh văn: 

Nếu quán tánh thức đại. 

Thức sanh diệt chẳng thường trụ 

Chỉ bận tâm trong phân biệt hư vọng 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giảng giải: 

Bồ-tát Di-lặc tu tập từ Thức đại. Ngài quán sát tánh của sáu thức. Nếu quán 
tánh thức đại. Thức sanh diệt chăng thường trụ. Hãy thử nhìn vào thức tâm 
phân biệt, nó không dừng trụ lâu dài. Chỉ bận tâm trong phân biệt hư vọng. 
Nơi nào có đôi tượng đê quán, và có niệm quản tưởng, thì ở đó đêu là hư 
vọng. Làm sao mà tu chứng viên thông. Thê nên phương pháp nây không 
được xem là viên thông. 

Kinh văn: 

Tất cả các hành đều vô thường, 

Tưởng niệm vốn trong vòng sanh diệt. 

Nhân quả nay đã quá sai khác. 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giảng giải: 


Bồ-tát Đại Thế Chí tu tập Kiến đại. Ngài thu nhiếp tất cả sáu căn mà không 
cân lựa chọn, tịnh niệm liên tục. 


Tât cả các hành đêu vô thường, 


Tưởng niệm vôn trong vòng sanh diệt. 


Trang 67 


Cả tánh của niệm tưởng và đôi tượng được niệm tưởng cũng đêu là thuộc về 
sinh diệt. Khi quý vị niệm, thì nó hiện ra; khi quý vị dừng niệm, thì nó biên 
mât. 

Nhân quả nay đã quá sai khác. 

Chúng ta mong được siêu việt ý niệm nhân quả 


Làm sao mà tu chứng viên thông. 


Thế nên pháp môn niệm Phật cũng không thích hợp cho việc tu chứng viên 
thông. 


Kinh văn: 

Con nay kính bạch Thế tôn 

Phật ra đời ở cõi ta-bà 

Thể chân thật của pháp môn trong cõi này 
Thanh tịnh do ở nói và nghe 

Muốn tu chứng tam-ma-đề 

Thật nên do tánh nghe mà vào. 

Giảng giải: 


Đến thời điểm này, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đã trình bày xong về các pháp môn 
mà các bậc thánh đã chứng được. Ngài tiếp tục trình bày: 


Con nay kính bạch Thế tôn 

Phật ra đời ở cõi ta-bà 

Thê chân thật của pháp môn trong cõi này 

Thanh tịnh do ở nói và nghe 

Trong thế giới nầy, nơi được gọi là “nhẫn chịu,” nơi Đức Phật đã thị hiện vì 
lòng từ bi, phương pháp chân thực để giáo hóa chúng sinh là tính thanh tịnh 
của âm thanh. Điêu ây chỉ cho pháp môn phản văn văn tự tánh. 


Muốn tu chứng tam-ma-đề 


Trang 68 


Thật nên do tánh nghe mà vào. 


Công phu phản văn văn tự tánh thực sự là vi diệu nhất, hay nhất trong tất cả 
các pháp môn. 


Kinh văn: 
Rời khố, được giải thóat. 
Hay thay Quán Thế Âm! 
Giảng giải: 


Rời khổ, được giải thóat. Chúng ta có thể lìa xa cái khổ và được giải thóat. 
Lầa khỏi cái khô tât là giải thóat. Giải thóat chính là sự ha xa cái khô. 


Hay thay Quán Thế Âm! 

Pháp môn của Bồ-tát Quán Thế Âm thật là vi diệu! 
Kinh văn: 

Trong kiếp số nhiều như cát sông Hằng 

Vào cõi Phật như vi trần 

Được lực tự tại rất to lớn. 

Bố thí sự vô uý cho chúng sỉnh. 

Giảng giải: 


Vì sao Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi khen ngợi Bồ-tát Quán Thế Âm? Trong kiếp số 
nhiêu như cát sông Hăng 


Vào cõi Phật như vi trần. Trong nhiều kiếp, Bồ-tát Quán Thế Âm đã thê nhập 
vào vô số quốc độ Phật nhiều như vi trần. Được lực tự tại rất to lớn. 


Bồ thí sự vô uý cho chúng sinh. Với năng lực thần thông và đại tự tại, Bồ-tát 
Quán Thê Am đã giúp cho mọi chúng sinh được sự không sợ hãi. 


Kinh văn: 
Nhiệm mầu là âm thanh của Quán Thế Âm 


Âm thanh thanh tịnh như tiếng hải triều 


Trang 69 


Cứu độ thế gian, khiến đều được an lành 

Xuất thế gian, được quả thường trụ. 

Giảng giải: 

Nhiệm mâu là âm thanh của Quán Thế Âm 

Quán Thế Âm Bồ-tát là vô cùng vi diệu. 

Âm thanh thanh tịnh như tiếng hải triều 

Âm thanh thanh tịnh và trong sáng của ngài giống như tiếng sóng của đại 
dương. Cứu độ thê gian, khiên đêu được an lành. Ngài cứu độ cho mọi loài 
chúng sinh ở thê gian nây, mang lại sự an bình và mãn nguyện cho tât cả. 
Xuất thế gian, được quả thường trụ. 


Ngài siêu việt thế gian và chứng được tánh giác thường trú. Ngài đạt được 
năng lực thân thông tự tại bât hoại, và thường trụ. 


Kinh văn: 

Con nay kính bạch Như Lai 

Như lời Bồ-tát Quán Thế Âm vừa trình bày 
Ví như có người trong chỗ yên lặng 

Khắp mười phương đều đánh trống 

Mười xứ cùng lúc đều nghe 

Đó gọi là hoàn toàn chân thật. 

Giảng giải: 

Con nay kính bạch Như Lai 

Như lời Bồ-tát Quán Thế Âm vừa trình bày về việc ngài tu chứng viên thông. 
Ví như có người trong chỗ yên lặng 

Khắp mười phương đều đánh trống 


Mười xứ cùng lúc đêu nghe. 


Trang 70 


Trong mỗi nơi ở mười phương đều đánh trống cùng một lúc. Dù tiếng trống 
đên từ mười phương, nhưng một người ở trong căn phòng yên tĩnh có thê 
nghe được các tiêng trông ây cùng một lúc. 


Đó gọi là hoàn toàn chân thật. 

Tánh (nghe) nầy mới chân thật là viên mãn. 

Kinh văn: 

Mắt không thể thấy khi có chướng ngại bên ngoài 

Thiệt căn, tỷ căn cũng như vậy 

Thân, khi hợp mới biết xúc. 

Ý căn, phân vân không manh mi. 

Giảng giải: 

Mắt không thê thấy khi có chướng ngại bên ngoài 

“Mắt ở đây không phải là Phật nhãn, Huệ nhãn, Pháp nhãn, Thiên nhãn, hoặc 
nhục nhãn-chăng phải là nhục nhãn. Điêu đê cập đên ở đây là con mặt thông 
thường. Những con mất nây chỉ có thê thây được trong giới hạn, không thê 
thấy xuyên suốt và ở trên nó. Nó không thê nhìn thấy được xuyên qua những 
vật chướng ngại. Chăng hạn, nếu chúng ta đóng cửa số và buông màn xuống, 
thì chăng thể nào nhìn thấy được cảnh vật bên ngoài. Ngay cả trong sự nhận 
biệt những cái cận kê đê sử dụng, chỉ một lớp da cũng ngăn che không cho ta 
thây đường. Như chúng ta không thê nào thây được cái gì bên trong thân với 
con mất thông thường. Mặt của bạc thánh lại là một vân đê khác, nhưng ở đây 
chúng ta đang bàn vê khả năng của con mắt thường. Nó không thể thấy xuyên 


qua được một tờ giấy mỏng! Cũng vậy, khi nhìn bên phải thì không thể thấy 
được bên trái, và khi nhìn bên trái thì không thể thấy được bên phải. 


Thiệt căn, tỷ căn cũng như vậy. 

GIữa các hơi thở cũng có khoảng dừng khi không có không khí vào hoặc ra 
khỏi mũi. Và lưỡi phải có vị thì mới biệt được tánh nêm. Không có gì đê nêm, 
thì lưỡi chăng có tác dụng. Nên hai căn nây, đêu ít nhiêu giông như nhãn căn. 
Thân, khi hợp mới biệt xúc. 

Thân phải tiêp xúc với đôi tượng của xúc chạm thì xúc giác mới có được, và 


vì thê, nó cũng không được hoàn toàn. 


Trang 7l 


Y căn, phân vân không manh môi. 


Niệm tưởng thì lăng xăng và hỗn loạn, không có một trật tự gì cho chúng cả, 
thế nên nó cũng chẳng hoàn toàn tốt cho việc tu chứng viên thông. 


Kinh văn: 

Cách tường, tai vẫn nghe được tiếng 
Xa gần đều nghe được 

Năm căn so sánh thật không bằng 
Thế mới chân thật thông. 

Giảng giải: 


Với nhĩ căn, Cách tường, tai vẫn nghe được tiếng. Quý vị vẫn nghe được 
những gì bên kia bức tường. Xa gân đêu nghe được. 


Năm căn so sánh thật không bằng. Mắt, mũi, lưỡi thân ý đều không có tác 
dụng như nhĩ căn-nó hòan hảo hơn những căn nây. Tác dụng của nó hoàn 
toàn dung thông và không bị ngăn ngại. Những căn khác không thê nào sánh 
băng nhĩ căn được. Thê mới chân thật thông. Năm giác quan kia không có 
được sự dung thông chân thực nây. 

Kinh văn: 

Tánh của âm thanh, có động có tĩnh. 

Trong tánh nghe thành có, thành không. 

Khi không tiếng, gọi là không nghe 

Chẳng phải thật là không có tánh nghe. 

Giảng giải: 

Tánh của âm thanh, có động có tĩnh. 

Khi thì có tiếng, khi thì không có tiếng. Khi không có tiếng, gọi là yên tĩnh. 
Trong tánh nghe thành có, thành không. Tánh nghe nhận biệt sự di chuyên 


của thanh âm và sự yên lặng khi không có tiếng. Khi không tiếng, gọi là 
không nghe. Chúng ta gọi như vậy. Nhưng Chăng phải thật là không có tánh 


Trang 72 


nghe. Tánh nghe dứt khóat là không biến mất. Khi chúng ta nói rằng không 
nghe, thì tánh nghe thực ra chăng hê biên mất. 


Kinh văn: 

Không tiếng, tánh nghe đã không diệt 

Có tiếng, tánh nghe cũng chắng sanh. 

Lầa hắn hai ý niệm sanh diệt 

Thế mới thường chân thật. 

Giảng giải: 

Không tiếng, tánh nghe đã không diệt 

Khi không có tiếng không có nghĩa là tánh nghe đã bị mất đi. Khi có tiếng, 
tánh nghe cũng chăng sanh. Khi nghe có tiếng, thì cũng chẳng có gì biến đôi 
trong tánh nghe. 

Lầa hắn hai ý niệm sanh diệt 

Thế mới thường chân thật. 

Tánh nghe thường vốn tự đầy đủ trong chính nó và lìa hắn hai ý niệm sinh 
diệt. Sính diệt đã hoàn toàn trở nên dung thông nhau. Tánh nghe là tánh 
thường trụ, bât biên, chăng phải là đôi tượng của sinh diệt. 

Kinh văn: 

Dù đang lúc mộng tưởng 

Chẳng phải do không suy nghĩ mà (tánh nghe) không có. 

Tính giác quán vượt ra ngoài suy nghĩ 

Thân, ý không so kịp. 

Giảng giải: 

Khi có tiếng, khi không có tiếng, khi tiếng vừa mới khởi, khi tiếng đã mất 
hắn, thì tánh nghe không bao giờ bị biến mắt. Mọi ngưỜi có thể nhận ra điều 


nầy trong trạng thái tỉnh thức bình thường. Nhưng nó vẫn thường hiện hữu 
ngay đang lúc mộng tưởng. 


Trang 73 


Có người đang ngủ rất mê nhưng vẫn nghe được tiếng chày vỗ do người giặt 
áo quân và tiếng chày giã gạo như tiếng chuông trống đang hoà nhau. Điều 
này chứng tỏ rằng tánh nghe vẫn hiện hữu ngay cả trong giắc mơ. 

Chăng phải do không suy nghĩ mà (tánh nghe) không có. 

Chăng như tâm ý, không hiện hữu khi chắng suy nghĩ. 


Tính giác quán vượt ra ngoài suy nghĩ. Tính hay biết về tánh nghe ấy vượt ra 
ngoài sự suy nghi. 


Thân, ý không so kịp. 

Thân và tâm đều không thể nào so sánh được với tánh nghe của nhĩ căn. 
Kinh văn: 

Hiện tại cõi ta-bà 

Thanh luận được biểu dương 

Chúng sinh bỏ mắt tánh nghe 

Theo thanh trần nên bị lưu chuyển 
A-nan tuy nhớ giỏi 

Vẫn không khỏi mắc tà nạn. 

Há chẳng phải tuỳ chỗ chìm đắm 
Xoay ngược dòng, thóat khỏi hư vọng. 
Giảng giải: 

Hiện tại cõi ta-bà 

Thanh luận được biểu dương 

Chúng sinh bỏ mắt tánh nghe 

Giảng giải: 


Họ không nhận ra được tánh nghe bản hữu. Theo thanh trần nên bị lưu 
chuyên. 


Trang 74 


Họ không biết quay tánh nghe trở lại để nhận ra tự tánh mình. Họ ham tìm 
cầu bên ngoài, họ lắng nghe bên ngoài. Họ đuổi theo thanh trần và hướng ra 
ngoài mà truy tìm. Nếu mình đề cho nhĩ căn đuổi theo thanh trần thay vì xoay 
tánh nghe trở lại hướng vào bên trong, thì mình sẽ bị rơi trong dòng sanh tử. 
Đó cũng là một nút thắt. Có sanh tử, nên có nút buộc. Nó khởi đầu vì quý vị 
đuôi theo thanh trần. Quý vị không thể nào kéo nó lui được. 


A-nan tuy nhớ giỏi. A-nan là người rất thông minh và nhớ giỏi. Ngài có thê 
nhớ năm lòng các bộ kinh trong Tam tạng. 


Vân không khỏi mắc tà nạn. 


A-nan tuy thông minh, nhưng ngài vẫn không thể nào thóat khỏi nạn do con 
gái của Ma-đăng-già và thần chú của Tiên Phạm thiên. A-nan đã bị bắt bởi tà 
thuật của ngoại đạo. 


Há chẳng phải tuỳ chỗ chìm đắm 
Xoay ngược dòng, thóat khỏi hư vọng. 


Nếu quý vị có thể phản văn văn tự tánh, thì tự nhiên sẽ không phải chống cự 
với một thứ hư vọng nào. Quý vị sẽ không còn sai lầm như vậy. Nguyên nhân 
mà A-nan dễ bị mắc phải tà thuật là do A-nan luôn luôn tìm câu bên ngoài. A- 
nan nghiên cứu cái nây rồi học cái kia và thông thạo kinh nầy rồi kinh khác, 
nhưng không bao giờ tự hôi quang phản chiêu. A-nan không bao giờ chịu 
dừng lại suy nghĩ xem tại sao mình suy nghĩ và hành xử như vậy. Tât cả mọi 
việc mà A-nan làm là học. Ong học quá nhiêu đên nôi quên mât mình là gì. 
Chuyện nây khiên tôi nhớ đên câu trả lời của Không Tử khi có người hỏi: 

“Có ai trên đời giống như...” người hỏi bắt đầu. 

“Giống như cái gì?” Không Tử hỏi. 

“Nó đi, đem mọi người theo mình-đem theo họ hàng thân quyến trong gia 
đình, ngoại trừ vợ mình. Nó quên mang theo vợ nó. Có hạng người như thê 
chăng?” 

Quý vị có nghĩ thử xem Không Tử trả lời như thế nào không? Không Tử có 
trả lời rằng quên mang theo vợ mình là điều không thể được? Hay ngài trả lời 


rằng quên mang vợ mình theo là điều có thê được đối với con người? 


Không Tử đáp: “Thời nay, con người thậm chí còn quên cả chính mình!” 
Không những họ quên vợ mình, mà còn quên cả thân mình. Có nghĩa là họ 


Trang 75 


không biết rằng trong tương lai, thân họ sẽ chết. Họ quên rằng mình sẽ phải 
trải qua tuổi già, rồi bệnh, và chết. 


Vì A-nan tập trung vào việc nghiên cứu những điều bên ngoài mình và vào 
việc phát triển khả năng học thuật của mình, A-nan thờ ơ việc tu tập để phát 
huy định lực. Do A-nan xao nhãng định lực, nên ông không biết làm sao để 
công phu phản văn văn tự tánh, thế nên A-nan đuôi theo thanh trần. A-nan 
không làm cho thanh trần trở về theo tự tánh mình nên A-nan bị mắc vào nạn 


với con gái của Ma-đăng-già. 
Kinh văn: 
A-nan! Hãy nghe kỹ. 
Tôi nương uy lực Phật 
Trình bày tam-muội của Kim cang vương 
Như huyễn bắt khả tư nghì, 
Thiền định là mẹ của chư Phật. 
Giảng giải: 


Khi Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát nói đến đây, ngài gọi A-nan. Bồ-tát Văn- thù-sư-lợi 
là một vị Pháp vương tử có tuôi tác rất cao, trong khi A-nan còn rất trẻ. Ở 
đây, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đại diện cho Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đang 
tuyên bày giáo pháp, thế nên ngài thu hút sự của chú ý A-nan. A-nan! Hãy 
nghe kỹ. 


Hãy chú ý! Lắng nghe từng lời, đừng xem thường chút nào. Đừng ngồi đó mà 
ngủ gục khi tôi nói dòng kệ nầy! Ông nên biết rằng bài kệ nầy mà tôi đang nói 
ra không phải là do ý riêng của tôi. Bài kệ được tuyên bày do uy lực của Đức 
Phật trao truyền cho tôi.Đức Phật chỉ định cho tôi phải nói và diễn bày nội 
dung này. Ngài bảo tôi phải chọn ra pháp môn cho ông tu. Ông không nên 
nghĩ rằng do tôi, Văn-thù-sư-lợi, là người đang nói với ông điều nầy; mà đó 
chính là Đức Phật đang nói cho ông. Nay ông đã hiểu chưa? 


Trình bày tam-muội của Kim cang vương. Nương vào Đức Phật, tôi sẽ trình 
bày pháp môn của Kim cang vương. 


Như huyễn bắt khả tư nghì, 


Thiền định là mẹ của chư Phật. 


Trang 76 


Đây là pháp môn tu mà chẳng cần tu. Tu mà chăng tu. Chắng tu mà tu. Đúng 
hơn là giống như trò chơi, thế nên cùng một lúc đó là sự thực. Vi diệu là ở đó. 
Quý vị không thê tưởng tượng ra được pháp môn nây vi diệu đến như thế nào. 
Quý vị không thê tượng tượng ra được hoặc diễn đạt sự vi diệu â ây bằng lời. 
Tam-muội ây là mẹ của chư Phật. Tất cả các Đức Phật đều xuất sinh từ tam- 
muội này. Thế nên hãy chú ý. Ông có muốn thành Phật không? Nếu có, hãy 
chú tâm những gì tôi sẽ nói. Và rôi ông phải thực hành công phu. Đừng chỉ 
uỗng công sức trong những kỹ năng bên ngoài. Ông phải đạt cho bằng được 
công phu nội quán. 


Kinh văn: 

Ông nghe các pháp bí mật 

Của chư Phật nhiều như số vi trần 

Nếu trước tiên không trừ các dục lậu 

Nghe nhiều, chất chứa thành lầm lỗi. 

Giảng giải: 

Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi tiếp tục: 

Ông nghe các pháp bí mật 

Của chư Phật nhiều như số vi trần 

A-nan, ông đã nghe vố số chư Phật giảng nói về các pháp môn bí mật. “Bí 
mật” có nghĩa là quý vị nói điều gì đó cho một người nghe mà người thứ hai 
không biết được điều ấy. Hoặc là quý vị nói vê người thứ hai mà người thứ 
nhất không biết được. Mỗi người đều không biết được điều gì đã nói với 
người kia. Tại sao Đức Phật có những pháp môn bí mật? Là vì căn tánh của 
chúng sinh khác nhau. Môi chúng sinh thích những điêu khác nhau. Hơn thê 
nữa, môi người lại tu tập những pháp môn riêng biệt trong đời quá khứ. Do 
vậy, Đức Phật quán sát căn cơ, ngài xem xét pháp môn quý vị đã tu tập trong 
đời trước, căn cứ vào đó, ngài dạy quý vị bây giờ nên tu tập như thê nào. 
Quán cơ đầu giáo 

Giảng pháp cho từng người. 

Ngài không dạy cho quý vị pháp môn mà không thích hợp với quý vỊ. 


Nêu trước tiên không trừ các dục lậu 


Trang 77 


Nghe nhiều, chất chứa thành lầm lỗi. 


Dù Đức Phật đã có nhiều pháp môn bí mật, quý vị cũng vẫn chưa trừ bỏ các 
dục lậu của mình. “Dục” thật là rất khó hàng phục. Ngay khi quý vị có tham 
dục, là quý vị có lậu hoặc. Tham dục nghiêm trọng nhất mà mọi người đều 
khó tìm cách cắt bỏ đó là tham danh sắc. Nếu quý vị có thê trừ bỏ điều nầy thì 
quý vị là người phi thường. Khi quý vị nghiên cứu Phật pháp, quý vị phải nên 
trừ bỏ tham dục để mới có thể trừ sạch mọi lậu hoặc. 


Quả vị thứ tư của A-la-hán thì không còn lậu hoặc. Sơ quả A-la-hán là Kiến 
đạo vị, là kết quả của sự dứt trừ được 88 phần kiến hoặc. Quả vị thứ nhì A-la- 
hán được gọi là Tu đạo vị. Quả vị thứ tư của A-la-hán gọi là Chứng đạo vị. Ở 
quả vị thứ nhất, thứ nhì và thứ ba của A-la-hán chưa được gọi là chứng quả vị 
vô lậu. Chỉ đến quả vị thứ tư mới chứng quả vô lậu. Đạt được quả vị vô lậu là 
điều rất quan trọng. Tại sao A-nan chưa đạt đến quả vị này? Vì A-nan chưa 
trừ bỏ tham dục. A-nan vẫn còn ham thích một số điều. A-nan chưa được 
thanh tịnh, vì thế nên Pháp vương tử Văn-thù-sư- -lợi mới nói với A-nan, “Nếu 
ông không tu tập và diệt trừ tâm tham đắm danh sắc, thì ông sẽ không tương 
ưng với Phật pháp. Nếu ông chỉ một bề chuyên vào đa văn, thì ông sẽ mắc 
phải lỗi lầm. Đó là mguyên do khiến cho ông phải mắc nạn với con gái của 


Ma-đăng-già. Nếu ông từ bỏ tham dục và lậu hoặc, thì ông sẽ không còn gặp 
những nạn ấy nữa.” 


Khi chúng ta thấy một người thông minh như A-nan mà vẫn còn mắc phải sai 
lầm nây, chúng ta nên lưu ý rằng không những chúng ta chưa nghiêm khắc 
với tham dục, mà chúng ta còn có ý định truy tìm nó. Chưa bao giờ chúng ta 
nghĩ đến chuyện trừ bỏ nó. Quý vị có thấy đó là một sai lầm nữa không? Đến 
lúc nầy, mọi người nên hồi quang phản chiếu. Chúng ta còn tham dục chăng? 
Chúng ta đã trừ bỏ chúng được chưa? Nếu chưa, thì chăng có gì để nói. Nếu 
quý vị muốn trừ bỏ chúng, thì hãy nhanh chóng bắt đầu tu tập công phu phản 
văn văn tự tánh. Hãy học pháp môn nhĩ căn viên thông của Bồ-tát Quán Thế 
Am. 


Kinh văn: 

Đem cái nghe thọ trì Phật pháp 

Sao không tự nghe tánh nghe của mình? 

Giảng giải: 

“Đem cái nghe thọ trì Phật pháp. Ông đã phí công để nghien tầm Phật pháp.” 


Văn-thù-sư-lợi nói với A-nan. “Với công phu đó, Sao không tự nghe tánh 
nghe của mình? Sao ông không quay cái nghe trở lại đê nhận ra tánh nghe của 


Trang 78 


mình. Sao ông không phát huy công phu tu tập nầy? Sao ông không quay lại 
nhìn vào chính mình?” 


Kinh văn: 

Tánh nghe không phải tự nhiên sanh 
Nhân thanh trần mà có tên gọi 

Xoay lại cái nghe là thóat khỏi thanh trần 
Cái đã lìa xa ấy, gọi là gì? 

Giảng giải: 


A-nan, đừng nên tiếp tục quá chú tâm việc học mà xao nhãng tu tập định lực. 
Tánh nghe không phải tự nhiên sanh. Vôn tự nó hoàn toàn không do tự nhiên 
mà có. 


Nhân thanh trần mà có tên gọi. Vì có thanh trần, nên có cái nghe. Chúng ta 
gọi cái nhận ra thanh trần là “nghe “tiếng” Xoay lại cái nghe là thóat khỏi 
thanh trần. Cái đã lìa xa ấy, gọi là gì? Chúng ta nói có cái nghe là do có tiếng, 
nhưng cái nghe có còn đó khi không có tiếng không? Cái nghe vẫn còn. Vì 
tánh nghe không phải là đối tượng của sinh diệt. Do vậy, xoay lại tánh nghe. 
Từ bây giờ, không đuổi theo sáu căn và sáu trần. Đưa sáu căn và sáu trần trở 
lại với tự tánh. 


Phản văn văn tự tánh 
Tức thành Vô thượng đạo. 


Cái gì là tự tánh của quý vị? Khi quý vị lắng nghe, quý vị sẽ nhận ra. Bây giờ, 
trước khi quý vị nhận ra, quý vị sẽ không hiểu. được cho đến khi tôi nói cho 
quý vị biết. Chắng hạn,, khi tôi uống tách trà này, chính tôi biết tách trà lạnh 
hay nóng, nhưng quý vị vẫn không biết gì cả. Nếu quý vị muốn biết, quý vị 
phải tự mình uống trà. Nếu quý vị muốn nhận ra tự tánh của chính mình, 
trước tiên hết, quý vị phải xoay tánh nghe trở lại. Nếu quý vị không làm như 
vậy, làm sao mong nhận ra tự tánh của mình được? Quý vị hỏi: 


“Khi xoay tánh nghe trở lại, làm sao để nghe?” 
Dùng tai của mình, nhưng đừng lắng nghe âm thanh bên ngoài. Đừng có gắng 


tìm hiểu xem những gì đang diễn ra ngoài phó, hoặc ai đang nói điều gì. Xoay 
cái nghe trở vào bên trong và lăng nghe bên trong của chính mình. Theo cách 


Trang 79 


nầy tự tánh của quý vị sẽ hiển bày. Đó là cách thức quý vị thực hành. Nay quý 
vị đã hiêu rôi chứ? 


Khi xoay tánh nghe trở lại, mình được tự tại với âm thanh bên ngoài. “Cái đã 
la xa ấy, gọi là gì?” Nếu chính quý vị có thê lìa hắn được với âm thanh bên 
ngoài, nghe nhưng chẳng nghe, đây chẳng phải thực sự là tánh nghe hay 
sao? Đúng vậy và chẳng phải vậy. Không phải mà phải. Nghe mà chẳng 
nghe. Đó có nghĩa là tự tại đối với âm thanh. Mình nghe, nhưng không giông 
như cách mình nghe trước đây. Dù biết rằng cái nghe thông thường có thê 
nghe được xa hoặc gần, nó vẫn có một giới hạn. Nếu quý vị chân thực đạt 
được công phu xoay tánh nghe trở vào để nhận ra tự tánh của mình, thì quý vị 
có thê nghe được suốt cả pháp giới. Nhưng quý vị cũng có thể chọn cách 
không nghe gì đến âm thanh của toàn thể pháp giới. Quý vị phải chế ngự. 
Giống như điện tín. Nếu tôi muốn gửi, tôi có thê gửi đi cho mọi người khắp 
mỌi nơi vào bất kỳ lúc nào. Còn nếu tôi không muốn gửi điện tín, tôi sẽ không 
làm việc ây. Nếu tôi muốn nghe những âm thanh nào trong pháp giới, tôi có 
thê bật nó lên. Quý vị hãy thử xem. Thế sự tự tại đối với âm thanh như vậy 
gọi là gì? Nó vôn không có danh xưng. Đó là cái vượt ra ngoài danh xưng 
nghe và tánh nghe chân thực. 


Kinh văn: 
Khi một căn đã trở về nguồn 
Sáu căn tức thành giải thóat. 
Giảng giải: 


Ngay khi danh xưng đã không còn, người ta có thể nói rằng đó là ý căn đã 
được mở ra. 


Khi một căn đã trở về nguồn 
Sáu căn tức thành giải thóat. 
“Nguôn' tức là tánh Như Lai tạng. Khi một căn (giác quan) quay trở về với 
tánh Như Lai tạng, thì cả sáu căn cùng kêt hợp với nhau. Những người anh 
lớn quy về và các em nhỏ cũng theo vê. Nhưng nếu quý vị không đưa một căn 


trở vê, thì chăng có căn nào cùng về theo. Chúng có liên quan với nhau, vì 
vốn chúng là một, nhưng chúng bị chia thành sáu. 


Kinh văn: 


Thấy, nghe như mắt nhặm 


Trang 80 


Ba cõi như hoa đốm giữa hư không. 

Tánh nghe xoay trở lại, gốc bệnh nhặm tiêu trừ. 

Trần tướng tiêu, tánh giác thuần thanh tịnh. 

Giảng giải: 

Tại sao chúng ta chưa thành Phật? Chúng ta bị trói buộc bởi sáu căn và sáu 
trần. Thế nên chúng ta phải tìm ra một phương pháp để đạt được giải thóat. 
Không chỉ chúng ta bị trói buộc bởi các căn và các trân; cùng một lúc, A-nan 
cũng mắc phải vân đề này. Chúng ta đang gặp cùng tình huỗng khó xử. A-nan 
đã đi con đường ấy để đạt đến giải thóat, và chúng ta bây giờ rất may mắn 


được học phương phép đó. Chúng ta, cũng vậy, có thể đi trên con đường nầy 
và được giải thóat. 


Thấy, nghe như mắt nhặm 


Cái thấy, cái nghe là điều gì đó không thực. Nó như là huyễn hóa, như màn 
sương mỏng phủ qua mặt, như mây trên bâu trời. 


Ba cõi như hoa đốm giữa hư không. 

Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới làm thành ba cõi. Chúng ta đang ở trong đó, 
nhìm chăm chăm vào hư không cho đên khi cái nhìn chăm chú ây khiên ta 
mỏi mệt. Thê nên trông giông như có hoa đang nhảy múa trong hư không. Mở 
đâu cho bài kệ nây, ngài Văn-thù-sư-lợi đã nói: 

Không sanh đại giác trung 

Như hải nhất âu phát 

Hư không sanh trong Đại giác 


Như một bọt nước nôi lên giữa biên 


Hư không sanh ra trong biển mênh mông của tánh giác ngộ và được ví như 
một hòn bọt nôi lên giữa biên hư không. 


Tánh nghe xoay trở lại, gốc bệnh nhặm tiêu trừ. 


Khi chúng ta xoay tánh nghe trở về để nhận ra tự tánh của mình, thì lớp màn 
mỏng che mắt ấy biến mắt. 


Trần tướng tiêu, tánh giác thuần thanh tịnh. 


Trang S1 


Khi cảm nhận của các giác quan không còn, thì các khách trân không còn 
phiên nhiêu quý vị nữa. Nên tánh giác của mình là hoàn toàn thanh tịnh. 


Kinh văn: 

Tột cùng thanh tịnh, trí quang thông suốt. 
Thể tịch chiếu trùm khắp hư không. 

Trở lại quán sát việc thế gian 

Giống như việc trong mộng. 

Ma-đăng-già chỉ là chiêm bao 

Thì ai bắt giữ được ông? 

Giảng giải: 


A! Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói rất mạnh mẽ. Ngài không cần một chút tao nhã 
nào. Ngài đang thăng thừng quở trách A-nan: 


“Tột cùng thanh tịnh, trí quang thông suốt. Một khi tánh giác của ông viên 
mãn và thanh tịnh, thì đến chỗ cùng tột, trí sáng suốt bao trùm khắp. Quý vị 
trở nên giác ngộ. Thẻ tịch chiếu trùm khắp hư không. Khi quý vị đạt được 
công phu nây rôi, thì hư không có ngay chính trong quý vị. Tự tánh của quý vị 
chính là tánh giác ngộ rộng khắp. Khi quý vị trở về với bản tánh vốn luôn 
luôn là của mình, thì mình bao trùm khắp cả hư không. 


Trở lại quán sát việc thê gian 
Giông như việc trong mộng. 


Khi quý vị vẫn tiếp tục dùng công phu này, quý vị quán sát thế giới và sẽ 
thấy nó chắng khác gì hơn một giấc mộng. 


Ma-đăng-già chỉ là chiêm bao 
Thì ai bắt giữ được ông? 


Cô ta là một phân của giấc mộng. Ai là người có thể bắt ông? Ông đánh mất 
thể diện. Ông muốn có mặt ở đó. Ông thích cô ta. Nếu ông đạt được trình độ 
công phu như tôi vừa mô tả, thì ai cắm chế được ông?” Quý vị thấy chăng có 
chút tao nhã nào. Phải không? 


Trang 82 


Kinh văn: 

Như các huyễn sư giỏi trong đời 

Tạo ra các hình người như thật 

Tuy thấy các căn đều cử động 

Chủ yếu đều do bộ máy giật giây 

Máy dừng, tất cả trở về yên lặng 

Các trò huyễn thành vô tánh. 

Giảng giải: 

Như các huyễn sư giỏi trong đời. 

Điều nầy giống như trò trình điễn múa rối thời xưa, khi các con rối nhảy múa 
và trình diễn đàng sau một tâm phông màu. Phía sau là những con rôi được 
làm bằng da lừa, gắn với những sợi dây được điêu khiến bởi người trình diễn 
rối, và khán giả nhìn thấy bóng của những con rỗi phản chiếu lên bức màn. 
Ngày nay chúng ta có xi-nê. Những con rôi giống như người thật, nhưng thực 
ra chúng được điều khiến bởi những nghệ sĩ rôi (puppet-master). Họ thường 


đánh nhau om sòm trên sân khấu bằng gươm và súng. Tôi nhớ là mình đã 
xem từ hồi nhỏ. 


Họ Tạo ra các hình người như thật 

Các con rôi mặc áo quân như đàn ông và phụ nữ, rôi nhảy múa trên sân khâu. 
Tuy thây các căn đêu cử động 

Chủ yêu đêu do bộ máy giật giây 

Dường như chúng có thê cử động tay chân và thậm chí cả nháy mắt và môi, 
nhưng thực ra đêu là do máy. Chúng được nôi liên với một bộ máy. Tuy 
nhiên,, người xem vân bị làm cho sững sờ. 

Máy dừng, tât cả trở vê yên lặng 


Các trò huyễn thành vô tánh. 


Trang 83 


Rốt ráo, chúng chẳng là gì cả. Trong chương này, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi giải 
thích vì sao các pháp đêu như huyện mộng. Trong chương trước đã có nói rõ 
tại sao chúng ta đang ở trong huyền mộng. 

Kinh văn: 

Sáu căn đều như vậy 

Nương một bản tánh sáng suốt 

Và phân ra sáu thứ hoà hợp 

Một thứ đã lìa ra, quay về. 

Thì cả sáu đều không tồn tại. 

Trong một niệm, trần cấu đều tiêu 

Chuyển thành tánh viên mỉnh tịnh diệu. 

Giảng giải: 


Tại sao Bô-tát Văn-thù-sư-lợi nói vê mộng và huyện? Vì sáu căn giông như 
trò huyền hóa. 


Sáu căn đêu như vậy 

Sáu căn giông như trò múa rôi được trình diễn bởi các nghệ sĩ rôi. Đó như thê 
một bộ máy điêu khiên chúng. Nhưng nêu một căn trở nên thanh tịnh, thì 
những căn khác cũng trở nên tự tại. 


Nương một bản tánh sáng suốt 


Vốn chỉ là một bản tánh sáng suốt trong Như Lai tạng. Nó phân ra sáu thứ hoà 
hợp. 


Chia ra thành mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 


Khi nêu Một thứ đã lìa ra, quay vê-nêu các nút buộc đã được mở. Thì Thì cả 
sáu đều không tôn tại. 


Nêu một căn không còn tác dụng, thì những căn khác cũng sẽ dừng lại; chúng 
không còn có tác dụng nữa. 


Trong một niệm, trân câu đều tiêu 


Trang 84 


Mọi sự liên quan giữa sáu căn và sáu trân đêu châm dứt. 
Chuyên thành tánh viên minh tịnh diệu. 


Chúng trở thành chân tâm sáng suốt vi diệu, thể tánh thanh tịnh thường trú 
của Như Lai tạng. 


Kinh văn: 

Còn sót lại trần cấu là còn học vị 

Sáng suốt cùng tột tức Như Lai. 

Giảng giải: 

Còn sót lại trần cấu là còn học vị 

Khi ban đầu trừ bỏ được vô minh, thì vẫn còn lại vô minh vi tế gọi là sanh 
tướng vô minh. Đây có nghĩa là dư trân-phiên não còn sót lại như vi trân. 
Hàng Bô-tát vân còn phải trừ sạch phiên não vi tê nây. 

Sáng suốt cùng tột tức Như Lai. 

Đó là bản tánh của Như Lai tạng. 

Kinh văn: 

A-nan và đại chúng 

Hãy xoay lại tánh điền đảo 

Xoay tánh nghe trở vào để nhận ra tự tánh của mình 

Nhận ra tự tánh, thành đạo vô thượng. 

Thật tánh viên thông là như vậy. 

Giảng giải: 

A-nan và đại chúng 

Hãy xoay lại tánh điên đảo 


Các ông nên tu tập theo phương pháp này. Các ông đừng chạy tìm cầu bên 
ngoài. Hãy xoay trở lại. Hãy nhìn vào bên trong và tìm lại chính mình. 


Trang 85 


Xoay tánh nghe trở vào đề nhận ra tự tánh của mình 
Nhận ra tự tánh, thành đạo vô thượng. 

Tánh của quý vị có thể thành tựu đạo Vô thượng. 
Thật tánh viên thông là như vậy. 


Tại sao Bồ-tát Văn- thù-sư-lợi chọn nhĩ căn? Vì đó là cách dễ nhất để tu tập 
thành công. Tôi tin rằng một số trong quý vị đã biết cách phát huy công phu 
tu tập nầy rồi, và một số thì chưa. Nghĩa của xoay tánh nghe trở vào để nhận 
ra tự tánh của mình là như thế nào? Đó là công phu dùng trong việc tham 
thiền. Khi tham thiền, quý vị đừng ham dành hết năng lực vào việc tìm càu 
bên ngoài. Quý vị phải nên hồi quang phản chiếu. Rồi hãy tự hỏi: “Ai là 
người niệm Phật?” “Ai?” Quý vị hãy đặt chữ “Ai?” trong tâm rồi lắng nghe 
băng tai của mình. Theo đuổi chữ “Ai?”. Làm việc nầy liên tục, không dừng 
nghỉ. Đừng để cho công phu mình gián đoạn. Quan niệm tham đề tài nầy 
trong bất kỳ mình đang làm việc gì. 


Đi đứng nằm ngồi, không lìa khỏi công phu nầy 
Nếu lìa bỏ công phu, tức là đã sai lầm. 


“Đây” là cái gì? Đó là vấn đề. “Ai là người niệm Phật?” Quý vị không cần 
phải niệm lớn tiếng, mà hãy hỏi trong tâm mình và lắng nghe bằng tai của 
mình. Hãy lắng nghe bên trong, chứ không phải bên ngoài. Sau khi đã nghe 
bên trong, tâm và tánh nghe của quý vị cuối cùng sẽ hợp thành một. Và rồi 
trong một cách bất ngờ, vào một lúc không mong đợi, quý vị đột nhiên khai 
ngộ. Nhưng dứt khóat quý vị phải đem tâm và tánh của mình trở về lại thành 
một. Đừng đề cho chúng tán loạn trong nhiều hướng. Đừng để chúng tiêu tán 
ra bên ngoài. Hãy gom chúng lại vào bên trong. Hãy xoay tánh nghe trở vào 
để nhận ra tự tánh của mình. Rốt cuộc và tự nhiên công phu của quý vị sẽ phát 
triển. Tham thiền và công phu xoay tánh nghe trở vào để nhận ra tự tánh của 
mình là giống nhau. Và bây giờ mọi người đã biết rằng dùng nhĩ căn để tu tập 
viên thông là phương pháp dễ nhất. Thế nên hãy đặt hết tâm lực vào mà tu tập 
phương pháp này. 


Kinh văn: 
Đây là con đường thể nhập niết-bàn 
Của chư Phật như vi trần 


Các Đức Như Lai trong quá khứ 


Trang 86 


Đầu thành tựu do pháp môn nầy 

Các Bồ-tát trong hiện tại 

Nay đều thể nhập sự sáng suốt viên mãn 
Chúng sinh tu học trong đời sau 

Đều nên nương theo pháp nầy. 

Con cũng nhờ trong pháp ấy mà tu chứng 
Chẳng riêng øì Quán Thế Âm. 

Giảng giải: 


Bây giờ Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi chứng minh tính xác thực cho pháp môn mà 
ngài đã chọn. 


Đây là con đường thê nhập niết-bàn 

Của chư Phật như vi trần 

Ngài nói: “Không chỉ Bồ-tát Quán Thế Âm đã chứng ngộ khi dùng pháp tu 
nây, công phu tu tập sẽ dân đên viên thông mà tôi đã giải thích, chính tôi, 
Văn-thù-sư-lợi, cũng chứng minh cho pháp môn nhĩ căn viên thông nây. 
Không chỉ riêng tôi, mà chư Phật nhiêu như vi trần trong quá khứ cũng đã tìm 
ra con đường thê nhập niêt-bàn nây.” 

Các Đức Như Lai trong quá khứ 


Đều thành tựu do pháp môn nầy 


Các ngài thành tựu giác ngộ nhờ pháp tu viên thông xuất phát từ công phu 
xoay tánh nghe trở vào đê nhận ra tự tánh của mình 


Các Bồ-tát trong hiện tại 

Nay đều thể nhập sự sáng suốt viên mãn 

Các vị Bằ-tát đang tu tập trong đời đều cùng đi con đường nây. 
Chúng sinh tu học trong đời sau 


Đều nên nương theo pháp nây. 


Trang 87 


Những người trong đời tương lai chưa gặp được Phật pháp sẽ chọ pháp tu 
nây. Con cũng nhờ trong pháp ây mà tu chứng. Đã từ lâu con đã thành tựu 
pháp môn nây và đã chứng được viên thông. 

Chăng riêng gì Quán Thế Âm. 

Kinh văn: 

Thật như lời Đức Thế tôn 

Hỏi con về các phương tiện 

Đề cứu giúp trong đời mạt pháp 

Cho những người cầu pháp xuất thế gian 

Thành tựu được tâm niết-bàn 

Thì Quán Thế Âm là hơn cả. 

Giảng giải: 

Thật như lời Đức Thế tôn 

Hỏi con về các phương tiện 


Kính bạch Đức Phật, con nói lời chân thật, con nói những điều vốn đúng thật 
như vậy. phương pháp Đề cứu giúp trong đời mạt pháp 


Cho những người cầu pháp xuất thế gian 

Thành tựu được tâm niết-bàn 

Trong mười tám giới và bảy đại, pháp môn nào là viên thông nhất? Vị nào 
thích hợp nhât đôi với căn cơ chúng sinh trong thời mạt pháp? Những nØười 
muốn ra khỏi thế gian và tìm cầu sự siêu việt. Làm sao để họ có thể thành tựu 
tâm nguyện để tu đạo và thực chứng niết-bàn? 

Quán Thế Âm là hơn cả. 

Phương pháp hay nhất là quán sát âm thanh ở thế gian. 

Quán Thế Âm Bồ-tát, nay đang thị hiện ở cõi ta-bà, tương ứng nhất với pháp 


môn này. Pháp môn này là thích hợp nhất, phù hợp nhất với căn cơ mọi 
ngƯỜI. 


Trang 88 


Kinh văn: 

Còn tất cả các phương tiện khác 

Đều là nhờ uy lực của Đức Phật 

Ngay nơi cảnh giới hiện tượng (sự) mà xả bỏ trần lao. 

Chẳng phải là phương tiện tu học thông thường 

Đồng giảng nói cho người căn tánh cạn và sâu. 

Giảng giải: 

Còn tất cả các phương tiện khác 

Đều là nhờ uy lực của Đức Phật 

Trong việc tu tập các pháp môn phương tiện nào khác ngoài nhĩ căn viên 
thông, chúng ta đêu phải nương hờ vào sự gia hộ của Đức Phật mới được 
thành tựu. Không có sự hộ trì của chư Phật, chúng ta không thê nào thành tựu 
điêu gì cả. 

Ngay nơi cảnh giới hiện tượng (sự) mà xả bỏ trần lao. 

Chăng phải là phương tiện tu học thông thường 

Đồng giảng nói cho người căn tánh cạn và sâu. 

Dù có người đã dùng những phương tiện này để xả bỏ trần lao phiền não và 
vọng tưởng, nhưng đó không phải là phương pháp duy nhất mà mọi người có 
thê vận dụng. Khi giảng pháp, mình phải quán sát nhân duyên. Mình phải 
quán sát căn tánh từng người. Đôi với người có trí huệ, mình phải nói pháp 
sâu mâu. Với những người thiêu trí huệ, mình nên giải thích những đạo lý đơn 
giản. Pháp không thê nào luôn luôn được giảng nói cùng một kiêu. Chỉ có nhĩ 
căn là pháp môn viên thông nhât cho mọi căn cơ tu học. Tôi nghĩ pháp môn 
nây là viên thông nhât. 

Kinh văn: 

Đảnh lễ Như Lai Tạng 


Và những bậc vô lậu, không thể nghĩ bàn 


Nguyện xin gia hộ cho đời vị lai 


Trang 89 


Không lầm lẫn trong pháp môn này. 

Đây là phương tiện để thành tựu 

Nên đem dạy cho A-nan 

Cùng chúng sinh trầm luân trong dời mạt pháp 
Chỉ dùng nhĩ căn tu tập 

Đạt viên thông nhanh hơn các pháp khác 

Chân thật tâm đúng là như vậy. 

Giảng giải: 


Sau khi Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi trình bày xong bài kệ nầy, ngài cung kính đảnh 
lê Tam bảo. 


Đảnh lễ Như Lai Tạng 
Như Lai là Chư Phật, Tạng là Tam tạng (tripitaka), tức là Pháp (dharma). 
Và những bậc vô lậu, không thể nghĩ bàn 


^ 139 


“Và những bậc vô lậu” là Tăng-già. Các vị Bồ-tát và A-la-hán vô lậu đều đã 
chứng được những cảnh giới Bât khả tư nghì. Thân thông và diệu dụng của 
các ngài khó có thê nghĩ bàn. Bô-tát Văn-thù-sư-lợi đảnh lễ các bậc thánh 
hiên trong tăng già. 

Nguyện xin gia hộ cho đời vị lai 


Không lầm lẫn trong pháp môn nầy. 


Con nguyện xin các ngài gia hộ cho mọi chúng sinh trong đời tương lai, đê 
họ không có chút nghi ngờ nào vê phiên âm môn phản văn văn tự tánh. 


Đây là phương tiện đề thành tựu 
Nên đem dạy cho A-nan 


Phương pháp nầy vừa dễ tu tập vừa dễ thành tựu. Đây là pháp môn hay nhất 
cho A-nan tu tập. Không còn pháp môn nào hay hơn. 


Cùng chúng sinh trầm luân trong dời mạt pháp 


Trang 90 


Chỉ dùng nhĩ căn tu tập 


Pháp môn nầy không chỉ thích ưng đối với A-nan, mà còn thích hợp cho mọi 
căn cơ chúng sinh trong đời mạt pháp. Chỉ dùng nhĩ căn làm phương tiện tu 
tập. 


Đạt viên thông nhanh hơn các pháp khác 
Chân thật tâm đúng là như vậy. 


Pháp tu viên thông nầy vượt qua 25 pháp môn phương tiện khác. Dễ hơn và 
mang đến những kết quả vượt bậc. Chân thật tâm đạt được thông qua pháp 
môn tu này là như con đã giải thích như trên. 


Kinh văn: 


Lúc ấy A-nan và cả đại chúng, thân tâm rỗng rang, nhận được sự khai 
thị sâu mâu. Thâầy bô-đê và đại niêt-bàn của chư Phật giông như người 
nhân có việc phải đi xa chưa trở về được. Nay đã biêt rõ con đường về 
nhà. 


Giảng giải: 

Lúc ây A-nan và cả đại chúng, thân tâm rồng rang. Họ đã đạt được sự hiểu 
biệt thâu đáo. Nhận được sự khai thị sâu mâu. Thây bô-đê và đại niêt-bàn của 
chư Phật. 

Họ đã hoàn toàn nhận ra giáo lý sâu xa mầu nhiệm của Đức Phật và Bỏ-tát 
Văn-thù-sư-lợi. Họ xem giáo lý vê bô-đê niêt-bàn như người nhân có việc 
phải đi xa chưa trở vê được. Nay đã biệt rõ con đường về nhà. 

Những người nầy đã đi xa làm ăn và chưa được về nhà. Nhưng họ dã đi đủ xa 
đê còn nhớ con đường quay về nhà. Y nghĩa là dù A-nan và các thành viên 
trong hội chúng chưa chứng được sơ quả vị thứ nhât, thứ hai, thứ ba của A-la- 
hán, nhưng bây giờ ít nhât là họ đã nhận ra được đạo lý. 

Kinh văn: 


Toàn thể pháp hội, chúng thiên long bát bộ, hàng Nhị thừa hữu học, cùng 
hết thảy hàng Bồ-tát sơ phát tâm, số lượng có đến 10 số cát sông Hằng, 
đều nhận ra bản tâm, lìa xa trần tướng, được pháp nhãn thanh tịnh. 


Giảng giải: 


Toàn thể pháp hội, chúng thiên long bát bộ, 


Trang 9] 


Quỷ thần; bát bộ gồm Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẩn na-la, Ma-hâu-la- 
già, Nhân, Phi nhân, Rông. 


hàng Nhị thừa hữu học, chỉ cho các vị Thanh văn đã giác ngộ lý Duyên khởi. 
Cùng với hêt thảy hàng Bô-tát sơ phát tâm, sô lượng có đên 10 sô cát sông 
Hãng, họ đêu đã nhận ra bản tâm. Không như trước đây, họ chưa nhận ra bản 
tâm. Họ đã lìa xa hăn trân tướng, do vậy, họ được pháp nhãn thanh tịnh. 

Kinh văn: 

Tánh tỷ-khưu-ni nghe nói bài kệ này xong liền chứng quả A-la-hán. 
Giảng giải: 


Vị tỷ-khưu-ni có tên là Tánh là con gái của Ma-đăng-già. Cô ta chứng quả A- 
la-hán ngay sau khi nghe ngài Văn-thù-sư-lợi nói bài kệ nầy. Đến lúc đó, cô ta 
đã vượt qua A-nan do cô đã chứng được quả vị thứ hai của hàng A-la-hán. 
Trong khi A-nan chỉ mới chứng được sơ quả. 


Kinh văn: 


Vô lượng chúng sanh đều phát tâm vô đẳng đẳng A-nậu-đa-la Tam-miệu 
tam-bô-đê. 


Giảng giải: 


Đến lúc nầy, có vô số vô lượng không thê tính đếm được chúng sinh trong 
pháp hội phát tâm vô đăng đẳng A-nậu-đa-la Tam-miệu tam-bồ-đề. 


Không có gì có thể so sánh với mức độ phát tâm này. Việc ấy hoàn toàn chân 
thật. A-nậu-đa-la Tam-miệu tam-bô-đê có nghĩa là Vô thượng chánh đăng 
chánh giác. 


Anuttarã có nghĩa là vô thượng, không có gì sánh bằng. 


Samyak có nghĩa là chánh (proper) và đăng (cqual). Sambodhi là chánh giác, 
giác ngộ chân chánh. Tâm nguyện của họ là muôn thành Phật. 


+ 
(Hết quyền 5, đầu quyền 6 theo ấn bản của 
Vạn Phật Thánh Thành.) 


——-O0O--- 


Trang 92 


Kinh văn: 


A-nan chỉnh trang pháp phục. Hướng vào đại chúng, chắp tay đảnh lễ. 
Tâm tính hoàn toàn sáng suốt, vừa mừng vừa tủi. Vì muôn lợi ích cho các 
chúng sinh đời vị lai, nên cúi đầu bạch Phật: “Kính bạch Đức Thế tôn đại 
bi, con nay đã ngộ pháp môn thành Phật. Theo trong đó tu hành, được 
điều không nghỉ hoặc. Con thường nghe Như Lai dạy rằng: “Tự mình 
chưa được độ, mà độ người trước, đó sự phát tâm của hàng Bồ-tát. Tự 
mình đã giác ngộ viên mãn, có thể giác ngộ cho người khác, đó là sự ứng 
thế của các đức Như Lai.” Con tuy chưa được độ, nhưng nguyện độ cho 
tẤt cả chúng sinh trong đời mạt pháp. 


Giảng giải: 


Sau khi A-nan nghe xong bài kệ của Bồ- tát Văn-thù-sư-lợi, ngài đứng dậy, 
chỉnh trang pháp phục. A-nan sửa lại cô áo và kéo y ca-sa lại cho ngay ngăn. 
A-nan không bao giờ có một chút bất cần, sơ ý, không bao giờ để cho y phục 
luộm thuộm. Hướng vào đại chúng, chắp tay đảnh lễ. Tâm tính hoàn toàn 
sáng suốt. A-nan không còn mê mờ như trước nữa. Ngài có tâm trạng vừa 
mừng vừa tủi. Vì muốn lợi ích cho các chúng sinh đời vị lai, nên cúi đầu bạch 
Phật: 


A-nan không biết nên cười hay khóc. Quý vị có nhớ rằng A-nan rất dễ khóc 
không? A-nan đã khóc vải lần từ khi bắt đầu pháp hội giảng kinh, và bây giờ 
lại muốn khóc nữa. Nhưng A-nan cũng muốn cười. Nỗi lo của A-nan là gì? 
Là vì có câu: 


Cực lạc sinh bi-Tột cùng niềm vui là nỗi buồn. 
A-nan rất vui mừng, nghĩ rằng: “Nay mình đã có được Phật pháp, mình đã 
thâm nhập được giáo pháp chân thực.” A-nan chưa bao giờ thây vui như vậy. 
Nhưng hiệu cho riêng mình chưa đủ, A-nan muôn làm lợi ích cho các chúng 


sinh trong đời tương lai. Thế nên A-nan đảnh lễ Đức Phật và thưa rằng: 


“Kính bạch Đức Thế tôn đại bi, con nay đã ngộ pháp môn thành Phật. Theo 
trong đó tu hành, được điêu không nghi hoặc. 


Con sẽ nương vào Pháp để tu tập và sẽ không bao giờ còn một chút nghi ngờ 
øì nữa. 


“Con thường nghe Như Lai dạy rằng...” 
A-nan thường hay chứng minh những điều mình nói bằng sự dẫn chứng 


những lời dạy của chính Đức Phật. Ở đây A-nan nói, “Con nghe Đức Phật dạy 


Trang 93 


răng, “Tự mình chưa được độ, mà độ người trước, đó sự phát tâm của hàng 
Bồ-tát.'” 


Khi mình chưa chứng ngộ, mà mình có thể mong giáo hóa cho người khác 
trước, thì đó là đạo của hàng Bô-tát. 


“Tự mình đã giác ngộ viên mãn, có thê giác ngộ cho người khác, đó là sự ứng 
thế của các đức Như Laiï”.” 


Quý vị giúp cho mọi người giác ngộ bằng đạo lý mà mình đã chứng ngộ, đó 
là điêu mà chư Phật đã làm. 


Con tuy chưa được độ, nhưng nguyện độ cho tất cả chúng sinh trong đời mạt 
pháp. 


Con tuy chưa được chứng đạo, nhưng con muốn giúp cho tất cả chúng sinh 
trong đời mạt pháp sẽ được độ thóat. Con muôn họ đêu hưởng được lợi ích 
trong Phật pháp. 


Kinh văn: 


Bạch Thế tôn, các chúng sinh này cách Phật ngày càng xa. Những tà sư 
thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Nếu muốn họ nhiếp tâm vào tam- 
ma-địa, làm sao khiến họ dựng lập đạo tràng để khỏi rơi vào ma sự, 
không lui sụt tâm bồ-đè? 


Giảng giải: 
Bạch Thế tôn, các chúng sinh này cách Phật ngày càng xa. 


Chúng sinh trong đời mạt pháp dần dần cách Phật và ngay cả Phật pháp ngày 
càng xa 


Những tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. 


Đó là tình trạng như bây giờ. Các tà sư tuyên bố rằng họ đã hiểu biết những 
điều mà thực sự họ không hiểu. Chưa được giác ngộ, họ nói rằng mình đã 
giác ngộ. Chưa chứng được thánh quả, họ nói đã chứng. Tôi hỏi họ: “Ông đã 
chứng được quả vị thứ nhất, quả vị thứ hai, quả vị thứ ba, quả vị thứ tư của 
hàng A-la-hán chưa? Ông chứng được quả vị nào? Ông đã chứng ngộ chưa? 
Ông giác ngộ được điều gì?” Họ lặng thinh. Tôi hỏi tiếp: “Ông là Phật, thế mà 
ông không nói được mình đã chứng được quả vị nào. Làm sao ông nhảy vào 
quả vị Phật được?” Rồi họ vẫn có chấp, nói rằng không chỉ họ là Phật, mà 
“Mọi người đều là Phật.” Đó là luận điệu của họ. Đây là lời đại vọng ngữ. Khi 
quý vị chưa đạt đến cảnh giới đó, quý vị không thể nói năng tuỳ hứng. Không 


Trang 94 


có gì tệ hại hơn một tà sư. Hãy cân thận đừng trở thành người như vậy, dù 
quý vị có biết Phật pháp hay không. Đừng như có người trong bọn họ, khi có 
ai đến hỏi Pháp, liền đáp rằng, “Tôi già rồi; Tôi quên mắt.) 


Quên nghĩa là sao? Ông ta chẳng biết bắt đầu như thế nào. Cách nói chuyện 
đó là có chủ ý lừa gạt người. Nếu quý vị biết, thì nói biết. Nếu mình không 
biết, thì nói rằng không biết. Không thể nói rằng mình quên khi mình vốn 
chăng hiểu người ta hỏi mình điều gì. 


Khi những tà sư rao giảng phương pháp của họ, mong được lợi dưỡng, và 
giáo lý họ giảng nói là tà vạy. Chăng hạn, tham dục là sai trái, nhưng họ bảo 
là tốt. “Đó là pháp môn hay nhất.” Họ khen ngợi điều Ấy, khiến cho mọi 
người mê lầm và không thê nào phân biệt được giáo pháp chân thực. Điều sai 
trái, họ nói là phải; điều phải họ nói là sai trái. Họ đã có tà tri và tà kiến. Cái 
nhìn của họ là không đúng đắn. 


A-nan nói, “Vào thời mạt pháp, loại tà sư nây rât nhiêu.” 
Nêu muôn họ nhiêp tâm vào tam-ma-địa, 


Dù thời đó sẽ có nhiêu tà sư như cát sông Hăng, con vân nguyện răng những 
chúng sinh sẽ phát khởi chánh tri và chánh kiên. 


Lầm sao khiến họ dựng lập đạo tràng để khỏi rơi vào ma sự, không lui sụt tâm 
bồ-đề? 


Chăng hạn, có vài tà sư và ngoại đạo chỉ biết lừa gạt mọi người với học thuyết 
của họ. Họ nói nhiều về việc quan hệ giữa nam nữ. cho răng càng nhiều dâm 
dục, càng mau thành Phật. Điều này hoàn toàn sai lầm. Hoàn toàn tà vạy! Quý 
vị phải lưu ý điều nầy. Đừng để cho những người nây lừa gạt. Trong chánh 
pháp, mọi sự đề cập đến dâm dục như là sự tán thành đều là sai trái. Những 
phương pháp dạy người như vậy đều là sự khai thác của ma. A-nan ước 
nguyện làm sao giúp cho những người trong đời mạt pháp an trú trong sự phát 
tâm bồ-đề. Một số người học Phật pháp một thời gian rồi thối tâm bồ-đề. “Tôi 
không học Phật pháp nữa. Khó quá! Tôi phải từ bỏ mọi lỗi lầm của mình. 
Nhưng tôi không bỏ được thì sao? Tốt hơn là tôi chẳng cần học.” 


Họ bỏ mất sự hăng hái. Họ chấp nhận rút lui. Họ bị hàng phục bởi yêu ma. 
A-nan muốn biết cách làm sao để giữ cho điều nầy không xảy ra. 


Kinh văn: 


Trang 95 


Lúc bấy giờ Đức Thế tôn ở trong đại chúng, khen ngợi A-nan, Hay thay! 
Hay thay! Như điều ông hỏi về dựng lập đạo tràng để cứu giúp chúng 
sinh chìm đắm trong đời mạt pháp. Nay ông hãy lắng nghe cho kỹ, Như 
Lai sẽ nói cho ông biết. A-nan và đại chúng kính vâng lời dạy của Phật. 


Giảng giải: 


A-nan thưa rằng ông muốn cho các chúng sinh trong đời mạt pháp không lui 
sụt tâm bồ-đề. A-nan muốn cho họ có được niềm tin kiên định, nguyện sẽ hộ 
trì Phật pháp, tu học Phật pháp, và không bao giờ thối thất tâm bồ-đề. Nhưng 
làm sao để A-nan giúp cho họ làm được như vậy? Khi Đức Phật Thích-ca 
Mâu-ni nghe A-nan hỏi như vậy, ngài rất hoan hỷ. Đức Phật an trú trong cảnh 
giới như như bất động, nhưng khi có người phát tâm hộ trì Phật pháp và giúp 
mọi chúng sinh thành Phật, dù sao cũng làm cho ngài vui. 


Lúc bấy giờ Đức Thế tôn ở trong đại chúng, khen ngợi A-nan, Hay thay! Hay 
thay! 


Đức Phật hài lòng. “A-nan! Ông rất tốt!” Ngài khen ngợi A-nan hai lần. 


Như điều ông hỏi về dựng lập đạo tràng để cứu giúp chúng sinh chìm đắm 
trong đời mạt pháp. 


Ông muốn cứu giúp chúng sinh trong đời mạt pháp đang bị chìm đắm trong 
nước và lửa. 


Nay ông hãy lắng nghe cho kỹ, Như Lai sẽ nói cho ông biết. A-nan và đại 
chúng kính vâng lời dạy của Phật. 


Khi họ nghe Đức Phật đồng ý sẽ giảng pháp, niềm vui của họ càng lớn hơn. 
Có lẽ Đức Phật nói rằng, “Các ông muôn nghe điều nầy chăng?” Mọi người 
đều trả lời không do dự. “Chúng con muốn nghe. Chúng con muốn nghe.” 


Khi các tà sư giảng dạy giáo thuyết của họ, đề tài duy nhất là tham dục. 
Những điều họ trình bày là trái đạo lý. Điều nầy quý vị nên phân biệt một 
cách rõ ràng. Đôi khi các vị Bồ-tát cũng dùng lòng từ, ái ngữ và tâm bảo hộ 
để dạy chúng sinh, vì họ biết rằng chúng sinh đang chìm đắm trong ái dục. 
Mọi chúng sinh đều có vọng tưởng về ái dục. Thế nên các vị Bồ-tát không 
mong họ cắt đứt ngay tâm tham luyến ái dục tức thì. Mà các ngài dùng mọi 
phương tiện để đưa chúng sinh vượt qua và từ bỏ ái dục. Rồi mỗi chúng sinh 
tự đặt một điểm dừng cho chính họ. Đây là trường hợp của các vị Bồ-tát, hoàn 
toàn khác với cách làm của tà sư ngoại đạo. Có lần Bồ-tát Quán Thế Âm hóa 
thân thành người bán cá, ngài là người phụ nữ rất đẹp đi khắp làng với rô cá. 
Trong làng không alI tin Phật. Nhưng khi những người trai trẻ trong làng nhìn 


Trang 96 


thấy cô gái bán cá nầy, họ đều ham muốn cô. Ngôi làng không rộng, nhưng có 
ít nhất 100 người đàn ông ở đó, và ai cũng muôn cưới được cô gái nây làm 
vợ. Bồ-tát Quán Thế Âm với rổ cá trên tay nói rằng, “Các ông quá nhiều 
người! Tôi không thể cưới hết 100 người được! Nhưng tôi nghĩ ra một cách 
để chọn ra một người trong các ông làm chồng. Tôi sẽ cưới người nào trong 
số các ông đầu tiên tụng thuộc lòng Phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa. Các 
ông hãy về nhà học. Hạn cho các ông ba ngày.” 

Ba ngày sau, có đến bốn, năm chục người thuộc lòng kinh này. Người phụ nữ 
bán cá nói, “Vẫn còn quá nhiều người. Dù các ông đã đủ điều kiện, nhưng tôi 
không thể nào lấy cả 50 người làm chồng. Bây giờ các ông hãy trở về nhà và 
học thuộc lòng Kinh Kim Cang. Tôi sẽ kết hôn với người nào đầu tiên thuộc 
lòng kinh nầy trong vòng 5 ngày.” Thế là 50 người đỗ đầu nầy trở về nhà và 
bắt đầu học Kinh Kim Cang. Năm ngày sau có được hai mươi người thuộc 
lòng kinh nầy. Người phụ nữ bán cá nói, “Vẫn còn quá nhiều người. Tôi 
không thể hết hôn với tất cả được. Tôi có một điều kiện khác. Ai có thê thuộc 
lòng kinh Pháp Hoa trong vòng bảy ngày thì sẽ xứng đáng làm chồng tôi.” 


Hai mươi người dàn ông trở vèbắt đầu học kinh Pháp Hoa, bảy ngày sau còn 
một người đàn ông thuộc được kinh nầy. Anh ta có tên là Mã, xuất thân từ 
một gia đình giàu sang. Thế là một đám cưới linh đình diễn ra và mọi người 
trong làng được mời đến dự. Đêm đó, sau khi tiệc xong, họ ra về, nhưng ai 
biết được rằng cô dâu lên cơn đau tim và qua đời một cách đột ngột. 


Và chú rể đã uống phí bao công sức. Chú đã học thuộc Phẩm Phổ Môn, Kinh 
Kim Cang, Kinh Pháp Hoa, màchú vẫn chưa cưới được vợ. Ngay sau đó, đá 
m tang được cử hành, một vị tăng xuất hiện trong đám với y ca-sa màu tí m. 


Vị tăng hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?” 
“Con dâu mới của tôi vừa qua đời đột ngột, chúng tôi làm lễ tang. ” 


Vị tăng đáp: “Trong quan tài chẳng có gì cả! Các ông làm đám cho ai? 


Hãy mở nắp quan tài ra mà xem!” 


Thực vậy, trong quan tài trống trơn. Họ đều kinh ngạc. “Cô ta đi đâu? 


Hãy đuôi theo! Bắt cô ta lại!” 


Vị tăng bảo họ: “Cô ta là Bồ-tát Quán Thế Âm. Các người trong làng này 
không tin Phật, nên Bồ-tát đã hiện thành cô gói xinh đẹp để giáo hóa các 


Trang 97 


ông, vôn là những người vôn quó ham săc, đê hiểu được Phật pháp. Rôi cô ta 


ra đi. ” 


Khi chú rễ tên Mã nghe vậy, anh ta từ bỏ mọi thứ trên đời rồi xuất gia. Sau đ 


ó, anh ta chứng quả vị thánh. Chuyện nầy có thực, đã xảy ra ở Trung Hoa. 
Kinh vẫn: 


Đức Phật bảo A-nan: “Ông thường nghe trong giới luật của Như Lai, 
giảng bày ba nghĩa quyết định của việc tu hành. Thu nhiếp tâm ý gọi l 
à giới, nhân giới phát định lực, nhân định có trí huệ. Đó gọi là ba môn 
học vô lậu. 

Giảng giải: 

Khi mọi người trong pháp hội đều đồng lòng hộ trì giáo pháp, Đức Phật bảo 
A-nan: “Ông thường nghe trong giới luật của Như Lai, giảng bày ba nghĩa 


quyết định của việc tu hành. 


Tỳ-nại-da là những giới luật dành cho cả Đại thừa và Tiểu thừa. Trong đó nói 
về những giới điều. Ba phương diện chắc thực này là không thê thay đôi. Ð 
ó là, thu nhiếp tâm ý gọi là giới, nhân giới phát định lực, nhân định có tr 


í huệ. Đó gọi là ba môn học vô lậu. 


Đó là giới, định, huệ. Quý vị thu nhiếp tâm ý, như thỏi nam châm thu hút mọi 
sắt vụn. Điều nầy đặc biệt nói đến tâm phan duyên của chúng ta - luôn luôn t 
ìm kiếm sự thuận lợi. Khi bị tâm phan duyên đ iều khiển, mình luôn luôn để 
ý đến người khác. Mình luôn luôn suy nghĩ tìm mọi cách để gần gũi người 
giàu có hoặc người quyền quý. Tâm niệm như vậy cứ tiếp diễn ngày nầy sang 
ngày khác. Đó gọi là tâm phan duyên, có nghĩa là mì nh chưa thu nhiếp được 
tâm ý. Hãy gom nhiếp tâm lại, đừng để chúng tìm kiếm cách thoả mãn 
những thuận lợi. Đừng để chúng tuỳ tiện chạy rong. Nhưng tâm ta là cái m 


à ta chạy đuổi theo, dù mình chẳng muốn như vậy. Chúng ta cóthể cắm chú 


Trang 98 


ng không được có vọng tưởng, nhưng phút sau vọng tưởng khóc lại nỗi lên. 
Vọng tưởng này dừng thì vọng tưởng khác sinh khởi. Niệm đầu vừa biến mắt, 
niệm sau liền tói diễn. Và trước khi niệm đầu hoàn toàn mất hẳn, thì niệm 
sau đã sinh khởi. Tâm bám víu vào thứ khác không bao giờ dừng. Điều quý 
vị cần phải làm là gom giữ tâm ý mình lại. Đưa tâm về lại một chỗ. Lý do 
lớn nhất mà chúng ta chưa thành Phật, không được giác ngộ, chưa được 
chứng đạo, đó là chúng ta không chế ngự được tâm mình. Nếu quý vị gom 
mọi tâm niệm mì nh lại, thì chẳng có việc gì mà quý vị chắng làm được. Quý 
vị sẽ thành tựu mọi điều. Thế nên Giới là mục đích để thu nhiếp tâm ý. Giới 
luật tạo sự chấm dứt cho mọi việc ác và ngẵn ngừa cho sự phạm lỗi (phòng 
phi chỉ ác) 

Nhân giới phát định lực. Trì giới giống như làm cho ly nước đục lắng trong, 
cho đến khi bùn dơ lắng đọng xuống và nước trở nên trong sạch. Định c 


ó nghĩa là “chỉ - không đao động.” Và nhân định có trí huệ. 
Như bài kệ của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đã nói: 
Định cực viên minh. 


Khi quý vị giác ngộ, Trong định, trí huệ chân chính sẽ phát sinh. Đó gọi l 


à ba môn học vô lậu. 
Nhân giữ giới, từ giới sẽ có định. Nhờ có định mà trí huệ phát sinh. 
--O0O--- 


TỨ CHỦNG THANH TỊNH MINH HÓI 
1.PHÁI ĐOẠN TRỪ TÂM DÂM 


Kinh vẫn: 


Trang 99 


A-nan vì sao thu nhiếp tâm niệm, Như Lai gọi là giới? Nếu các chúng 
sinh trong thế giới lục đạo tâm không dâm dục, thì sẽ không bị tương tục 
trong sinh tử. 


Giảng giải: 
A-nan vì sao thu nhiêp tâm niệm, Như Lai gọi là giới? 


Bây giờ Như Lai sẽ nói cho ông. Nếu các chúng sinh trong thế giới lục đạo 
tâm không dâm dục. Lục đạo, tức sáu cõi giới: cõi trời, cõi người, a-tu-la, súc 
sinh, ngạ quỷ, và chúng sinh trong địa ngục. Nếu các chúng sinh ấy không c 
ó niệm tưởng dâm dục. Thì họ sẽ không bị tương tục trong sinh tử. Họ sẽ 


cắt đứt được sinh tử. 
Kinh vẫn: 


Ông tu tam-muội, cốt là để thóat khỏi trần lao. Nếu không trừ lòng dâm, 


không thể ra khỏi trần lao được. 
Giảng giải: 


Đức Phật nói với A-nan: Ông tu tam-muội, cốt là để thóat khỏi trần lao. Ông 
muốn thóat khỏi sinh tử. Nếu không trừ lòng dâm, không thể ra khỏi trần 
lao được. Nếu ông không cắt đứt lòng ham muốn ói dục, thì sẽ không thể nào 
ra khỏi trần lao phiền não thế gian. Vì chính niệm tưởng ói dục là nhiễm ô. 
Chính nó là trần lao phiền não. Không nói là dự phần vào hành vi dâm dục, 
chỉ một ý tưởng này hiện tiền là nhiễm ô rồi. Nếu quý vị không từ bỏ tâm 
dâm dục, thì hoàn toàn không có lý do gì để hy vọng giác ngộ và thành Phật. 
Một bên vẫn giữ tâm dâm dục và một đẳng mong thành tựu giác ngộ là thứ 
suy nghĩ đân độn nhât. Có người nghĩ rắng phương pháp đó khó truyền dạy 
được. Thậm chí dù Đức Phật Thích-ca Mâu-nI ngay bây giờ thị hiện trên thê 
gian, ngài cũng không có cách nào đưa những người như vậy đên chỗ giác 
ngộ. Những người như vậy là thuộc hạng chậm lụt nhất. 


Kinh văn: 


Trang 100 


Dù có nhiều trí và thiền định hiện tiền, nếu không đọan trừ tâm dâm, 
chắc lạc vào ma đạo. Hạng trên thành ma vương, hạng giữa thành ma 
dân, hạng dưới thành ma nữ. 


Giảng giải: 


Dù có nhiêu trí và thiên định hiện tiên, nêu không đọan trừ tâm dâm, chắc lạc 
vào ma đạo. 


Quý vị có thê có trí, và khi quý vị ngôi thiền, quý vị có thể cảm thấy thanh 
thản nhẹ nhàng và cảm thấy rất tự tại-có nghĩa là quý vị có thê nhập vào thiền 
định. Thế là quý vị cho rằng mình có trí huệ chăng? Nếu quý vị không dứt trừ 
tâm dâm, cuối cùng quý vị sẽ thành ma. 


Hạng trên thành ma vương trong cõi trời Lục dục hạng giữa thành ma dân, 
thành loại ma bình thường. hạng dưới thành ma nữ. Chúng rất xinh đẹp, 
nhưng rất ác độc. Những người có trí huệ nên cần thận. Những người thông 
minh nên lưu ý đoạn kinh nầy. Đừng để cho thông minh rốt cuộc trở lại làm 
hại chính mình. Đừng có thái độ: “Anh không biết, nhưng tôi biết. Anh không 
rõ, nhưng tôi rõ.” Đó chỉ là thứ thông minh lặt vặt, hiểu biết tầm thường. 
Đừng để cho tương lai đầy hứa hẹn của mình phải bị tàn hoại. 


Kinh văn: 

Các loài ma kia cũng có đồ chúng. Đều tự xưng đã thành đạo vô thượng. 
Giảng giải: 

Những người nầy với một ít tri thức, không cắt đứt đ tâm dâm dục, lại luôn 
luôn nói về ái dục. “Tôi yêu anh, và anh yêu tôi.” Và họ yêu qua yêu lại cho 
đên khi thành ma. Thê điêu gì xảy ra? 

Các loài ma kia cũng có đồ chúng. Đều tự xưng đã thành đạo vô thượng. 


Chúng nó cũng vậy, cũng có đệ tử và người ủng hộ. Chúng hoàn toàn chăng 
xấu hồ, luôn luôn lớn tiếng tuyên bố răng mình đã thành đạo tối thượng. “Ta 
là Phật! Chúng ta đều là vô thượng và chăng có ai sánh bằng!” 


Vốn những kẻ như vậy là ma, nhưng họ chăng thừa nhận điều ấy; họ tuyên bố 
thay thế cho chư Phật. Quý vị thấy, vẫn có chư Phật giả. Nhưng chúng không 
thấy chính họ là giả. Chúng thấy mình là thật. Họ tin rằng: Trên trời dưới đất, 
chỉ có mình ta là tôn quý. 


Kinh văn: 


Trang 101 


Sau khi Như Lai diệt độ, có nhiều loại ma dân nầy náo loạn trong thế 
gian. Chúng gây nhiêu việc tham dâm, xưng là thiện tri thức, khiên cho 
chúng sinh rơi vào hâm sâu ái kiên, lạc mât đường đên giác ngộ. 


Giảng giải: 


Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nói: “Khi Như Lai còn đang tại thế, loài ma nầy 
không dám tự phô bày, nhưng sau khi Như Lai diệt độ, có nhiều loại ma dân 
nầy náo loạn trong thế gian.” 


Đó chính là thời đại của chúng ta đang được đề cập trong kinh. Khi giáo pháp 
sắp tàn hoại, sẽ có rất nhiều loài ma nầy chung quanh, chúng đi khắp nơi rao 
giảng về tham dục. Và chính chúng say sưa trong dâm dục, hoặc là đàn ông 
hoặc là phụ nữ. Cùng lúc đó, chúng nghĩ rằng mình đã giác ngộ và đã thành 
Phật. 


Làm thế nào để tôi có thể nhận ra những người như thế này, họ nói họ đã 
thành Phật-tôi không còn đê ý đên tên của họ. Anh ta nói anh là Phật. Tôi nói 
anh là ma. 


Anh ta hỏi lại: “A1 là ma?” 
Tôi đáp: “Anh là ma.” 


Tại sao tôi biêt được? Vì anh ta giông như những điêu tôi vừa mô tả trên. Anh 
ta luôn luôn nói vê cảm xúc và tình yêu. “Tình yêu, tình yêu. Tôi yêu mọi 
người.” 


Thật là xấu hỗ. Ông có quyền gì khi yêu mọi người? Những loài ma nầy 
Chúng gây nhiêu việc tham dâm. 


Chúng rất dữ dội trong thế gian. Những người mê mờ sẽ bị dính mắc với 
chúng, họ cho rằng những gì chúng nói đều là có lý. Đặc biệt nó sẽ đồng ý với 
cách suy nghĩ của giới thanh niên. Nói như thế này, “Những người cùng có 
cảm giác tàn bạo (atrocious tastes) thường đến với nhau.” Chúng thường khen 
ngợi nhau khi đoạ lạc vào con đường nầy. Nếu chúng không tán thành ý kiến 
của al, thì chúng sẽ không làm như vậy. 


Nếu đường lối của người kia không phù hợp, thì chúng sẽ không cộng tác với 
nhau. Nhưng nếu suy nghĩ của chúng giông nhau, thế là kẻ đui dẫn người mù. 
Thật là đáng thương. Ở đây tôi không quở mắng ai, nhưng : 


Nêu một người mê mờ 
Truyện dạy sự mê lâm cho người khác 


Trang 102 


Khi mọi điều được nói và làm, 
Thì chắng có ai hiểu được. 
Thầy đoạ vào địa ngục 

Trò cũng phải vào theo. 


Thầy cũng rơi vào địa ngục, và khi đệ tử cũng hiện ra trong đó, thầy ngạc 
nhiên hỏi, “Sao trò cũng đên đây? Đây là nơi rât khủng khiêp.” 


Đệ tử trả lời: “Thầy đã đến đây trước, và thầy là thầy của chúng tôi, dĩ nhiên 
là chúng tôi phải theo thây.” 


Xưng là thiện tri thức. 


Chúng khoa trương, “Tôi giảng dạy nhiều nơi cho rất nhiều người.” Thật lố 
bịch! 


Khiên cho chúng sinh rơi vào hâm sâu ái kiên, lạc mât đường đên giác ngộ. 


Chúng khiên cho những al liên hệ với chúng đêu rơi vào hâm hô ái dục, khiên 
họ bị mât tâm bô-đê và kết thúc đời mình trong địa ngục. 


Kinh văn: 


Ông dạy người đời tu tam-ma-địa, trước hết phải đoạn trừ tâm dâm. Đó 
là lời dạy bảo thanh tịnh, quyêt định thứ nhât của các Đức Phật Thê Tôn 
Như Lai trong đời trước. 


Giảng giải: 


Ma vương cô xuý yêu đương. Sự khác nhau giữa ma vương và giáo pháp của 
Bồ-tát thì rất mỏng manh-giống như úp ngửa bàn tay. Khác nhau như thế 
nào? 


Bồ-tát cũng thương yêu mọi người, nhưng tình yêu của họ là lòng từ bị che 
chở, tránh xa tham dục. Nhưng có một luỗng ái dục chạy qua mọi điều mà ma 
vương nói. Ma vương công khai tán thành tham dục, đến mức nó nói rằng, 
càng tham đắm tham dục càng cao, thì càng mau đạt đến chứng ngộ. Loại tà 
thuyết nầy hãm hại mọi người. Bồ-tát thì không còn tham dục; các ngài không 
có khác biệt gì giữa chúng sinh và các ngài. Ma vương có động cơ riêng của 
chúng: nó tham lam của cải. Bồ-tát không có động cơ nào đàng sau và không 
tham lam. Liên quan đến điều này, là giáo pháp nói về 12 nhân duyên của 
Đức Phật. 


Trang 103 


Ông dạy người đời tu tam-ma-địa, trước hết phải đoạn trừ tâm dâm. Dạy họ 
trừ bỏ niệm tưởng dâm dục. Đó là lời dạy bảo rõ ràng thanh tịnh, quyêt định 
thứ nhât của các Đức Phật Thê Tôn Như Lai trong đời trước . 


Đây là phương pháp giáo hóa mà các Đức Phật Như Lai đã vận dụng. Đây là 
sự quyết định của các Đức Phật trong đời quá khứ. Đây là lời giáo huấn rõ 
ràng chỉ dạy cho mọi người làm thế nào để đạt được tâm thanh tịnh. Mọi 
người phải trừ tâm dâm dục. Không có một chút du di nào cả. Không thê nói 
rằng vừa có thể dâm dục vừa có thể không. Mọi người phải trừ bỏ nó. Nếu 
quý vị muốn đạt đến giác ngộ mà vẫn còn giữ niệm tưởng dâm dục, thì chắc 
chăn quý vị là đồ đệ của ma. 


Kinh văn: 


Thê nên, A-nan, nêu không đoạn tâm dâm mà tu thiên định, cũng như 
nầu cát mà mong thành cơm. Trải qua trắm ngàn kiêp, cũng chỉ là cát 
nóng. Vì sao? Vì đó chăng phải là bản nhân của cơm, đó chỉ là cát đá. 


Giảng giải: 


Quý vị thấy, bây giờ Đức Phật nêu lên một thí dụ. Ngài bảo A-nan, “Ông 
chưa tin điều nầy, nên Như Lai sẽ giải thích cho ông. Thế nên, A-nan, nếu 
không đoạn tâm dâm mà tu thiền định, cũng như nâu cát mà mong thành 


kà 


cơm. 


Nếu mình không nghiêm khắc với ái dục mà vẫn tu tập thiền định hằng ngày, 
thì một mặt tu tập, mặt kia vẫn bị rỉ chảy (lậu hoặc). Mọi thứ mình có được 
trong công phu tu tập sẽ bị thất thóat gấp 10 lần do lậu hoặc; nếu mình tu gấp 
10 lần, thì sẽ thất thóat nhiều gấp trăm lần do lậu hoặc. Nếu không thê trừ bỏ 
ái dục, mà vẫn ngồi thiền với lòng mong mỏi được giác ngộ, với mục đích có 
được một niềm vui điên đảo. Điều nầy cũng giống như nấu cát mà mong được 
thành cơm. 


Trải qua trăm ngàn kiệp, cũng chỉ là cát nóng. Chỉ là vô ích, Vì sao? Vì đó 
chăng phải là bản nhân của cơm, đó chỉ là cát đá. 


Quý vị mong được giác ngộ mà không chịu từ bỏ tham dục. Điều ấy cũng 
giông như nâu cát mà mong thành cơm. 


Chăng có gì để nói thêm ở đây. Nếu quý vị nghiêm khắc với tham dục, thì dù 
quý vị có cùng với những đối tượng tình dục suốt ngày, cũng chăng có vấn đề 
øì. Sẽ chăng có gì dâm dục, chẳng có tướng nam, tương nữ, tướng nhân, 
tướng ngã, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Có người không biết xấu hồ, còn 

nói, “Đó là cách sống của tôi.” Chỉ nói đó là lối sông của quý vị thôi chưa đủ. 


Trang 104 


Chưa có bằng chứng. Làm sao quý vị biết đó là cách sống của mình? Nếu quý 
vị sông theo cách đó, thì cơ bản là quý vị sẽ không biệt mình là ai. Không lẽ 
quý vị cho răng mình không có ý tưởng dâm dục nào? 


Nếu không, đơn giản là không. Khỏi cần đi quanh quảng cáo về chuyện đó. 
Chỉ cần thể hiện rằng quý vị thực không sống theo cách đó. Nếu quý vị thực 
sự không có tham dục thì: 


Nhãn kiên sắc, nội vô hữu 
Nhĩ văn trân, tâm bât tr1. 


Bất luận tai có nghe được âm thanh dễ chịu nào, tâm ý bạn cũng chăng bận 
lòng. Thế là quý vị đã có được chút ít hành trang với mình rồi. Và nếu quý vị 
có thê đạt đến mức độ đi đứng năm ngôi cùng với người nào đó là đối tượng 
dâm dục mà không xảy ra một vấn đề nào cả-không khởi lên bất kỳ niệm 
tưởng tình dục nào-mới đáng kê. Không thê nói rằng tâm vẫn truy đuôi ái dục 
mà minh nghiến răng và nói cứng rắn, “Ta vẫn chịu đựng được.” Điều ấy 
chưa được. Phải chắc thật là trong tâm không có một niệm tưởng dâm dục 
sinh khởi, tâm phải bất động, đó mới thực là không còn một dấu tích dâm dục 
nào trong tâm mình. Đó mới là chân chính. Nếu thỉnh thoảng quý vị vẫn còn 
biết người phụ nữ ăn thứ gì, thì quý vị vẫn bị đánh trượt như thường. 


Một hôm có người được giác ngộ và tìm đên một vị thây đê câu xin ân chứng. 
VỊ thây hỏi: “Ong khai ngộ được điêu gì?” 


Người ấy đáp: “Ô! Trước đây tôi không bao giờ nhận ra được, nhưng nay tôi 
biệt rõ tỷ-khưu-mi là phụ nữ.” 


Bằng Phật nhãn, vị thầy thấy quả thực người kia đã chứng ngộ. Thầy nói để 
ân chứng: 


“Ông nói đúng.” 

Quý vị sẽ bảo: “Ai chẳng biết điều đó?” 

Nếu quý vị chưa chứng ngộ, quý vị không thể nào nói được như vậy. Vì vị 
tăng đó là người đã chứng ngộ nên phát ra cái thấy như vậy. Đây là điều mà 
quý vị không thể nào dối gạt mọi người đặc biệt là do thầy của anh ta đã có 


được Phật nhãn. Thầy nhìn vị tăng và thấy vị tăng đã chứng sơ quả A-la-hán. 


Kinh văn: 


Trang 105 


Ông đem thân dâm dục cầu diệu quả chư Phật, dù được diệu ngộ, cũng 
chỉ là gôc dâm. Cội gôc đã thành dâm, thì phải trôi lăn trong tam đô, 
chắc không ra khỏi được. Còn đường nào đề tu chứng niêt-bàn của Như 
Lai? 

Giảng giải: 


Đức Phật nói với A-nan, “Việc ông ưa thích con gái của Ma-đăng-già không 
chỉ liên quan đên niệm tưởng dâm dục, mà còn do căn gôc dâm dục của ông.” 


Ông đem thân dâm dục cầu diệu quả chư Phật, dù được diệu ngộ, cũng chỉ là 
gôc dâm. 


Dù ông có chứng được phân tinh yêu của đạo lý vi diệu, thì ông vân chưa trừ 
bỏ được gôc dâm. 


Cội gốc đã thành dâm, thì phải trôi lăn trong tam đồ, chắc không ra khỏi 
được. 


Trong tương lai, ông chắc sẽ rơi vào địa ngục. ““Tam đô” là những cõi giới của 
loài súc sanh, quỷ đói, và địa ngục. Ông chắc sẽ dính líu với ba cõi nây và 
không thê nào thóat ra khỏi được. 

Còn đường nào đê tu chứng niêt-bàn của Như Lai? 

Trong những cối giới nây, đường nào dân ông đên các quả vị? 

Kinh văn: 


Át phải khiến cho thân tâm đều đọan trừ hết căn dâm. Tánh đoạn cũng 
trừ. Mới mong chứng quả bô-đê của chư Phật. 


Giảng giải: 

Ắt phải khiến cho thân tâm đều đọan trừ hết căn dâm. 

Ông nhất định phải trừ bỏ mọi niệm tưởng dâm dục dù nhỏ nhặt và vi tế nhất. 
Điêu ây có nghĩa là chính vô minh phải được dứt sạch. Phải được thực hiện 
băng cả thân và tâm. 

Tánh đoạn cũng trừ. 

Ngay cả ý niệm dứt trừ vô minh cũng phải dứt sạch. 


Mới mong chứng quả bồ-đề của chư Phật. 


Trang 106 


Kinh văn: 


Như lời Như Lai nói đây, chính là lời chư Phật đã nói. Nếu không phải 
như vậy, tức là lời ma ba-tuâần nói. 


Giảng giải: 
Như lời Như Lai nói đây, chính là lời chư Phật đã nói. Đây là cách thức chư 
Phật giảng nói Phật pháp. 


Nêu không phải như vậy, tức là lời ma ba-tuân nói. Là cách nói của ma 
VƯƠng. 


Ba-tuân, tiêng Sanskrit là Papiyan, có nghĩa là “người ác", chỉ cho Maära, tức 
ma VƯơng. 


Những ai đến nghe giảng kinh chắc chắn phải là người có thể thấy được. 
Người mù không thể đến nghe kinh, người bị điếc và người câm ngọng cũng 
vậy. Người càng đến nghe giảng kinh, sẽ càng trở nên thông minh lanh lợi 
hơn. Mọi người nên mở ra con mắt huệ chân thật và thực sự xoay nhĩ căn trở 
vào tự tánh của mình. Đừng mong tìm cầu bên ngoài. 


-—-o0O--- 
2. PHÁI ĐOẠN TRỪ TÂM SÁT HẠI 
Kinh văn: 


Lại nữa, A-nan, nếu các chúng sinh trong sáu cõi khắp các thế giới, nếu 
họ không có tâm sát hại, ắt sẽ không tương tục theo dòng sanh tử. 


Giảng giải: 


Nếu loài trời, loài người, a-tu-la, súc sanh, quỷ đói, loài chúng sinh ở địa 
ngục, không mang nặng niệm tưởng sát hại, thay vào đó lại dừng hắn nghiệp 
sát và giải thóat cho mọi loài chúng sinh, thì họ có thể ra khỏi vòng luân hồi 
sinh tử. Ở đây chỉ đề cập đến niệm tưởng về sát hại (ý nghiệp), chứ chưa nói 
đến hành vi sát hại (hành nghiệp). Nếu mọi người dừng lại nghiệp sát, thì họ 
sẽ khỏi phải chịu trôi lăn luân hồi sinh tử trong sáu đường, và là chủ tế của 
nghiệp rồi phải theo đó mà trải qua sinh tử luân hồi. 


Kinh văn: 


Ông tu tam-muội, cốt là ra khỏi trần lao. Tâm sát hại không trừ, thì 
không thể nào ra khỏi trần lao được. 


Trang 107 


Giảng giải: 

A-nan, ông muốn tu tập định lực. Ông tu tam-muội, cốt là ra khỏi trần lao. 
Từ ban đầu, ông đã mong được thóat ra khỏi trần lao. 

Tâm sát hại không trừ, thì không thể nào ra khỏi trần lao được. 


Làm thế nào để chúng ta có thê trừ bỏ niệm tưởng sát hại? Dừng hắn việc giết 
hại và giải thóat cho mọi loài chúng sinh. Ở trên Kinh văn có nói, “Nếu không 
trừ bỏ niệm tưởng dâm dục, thì không thể nào ra khỏi trần lao.” Nên quý vị 
phải nghiêm khắc với niệm tưởng dâm dục để mong thóat ra khỏi trần lao. Đó 
là cách duy nhất để quý vị có thê thóat khỏi vòng luân hồi sinh tử. Nhưng nếu 
quý vị vân tán tâm vào niệm tưởng dâm dục và vẫn ôm nặng tâm sát hại, thì 
quý vị không thê nào ra khỏi thế gian. Quý vị không thể nào siêu việt sanh tử. 


Kinh văn: 

Dù có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu như không đoạn trừ tâm sát hại, 
ăt rơi vào thần đạo. Bậc cao thì làm đại lực quỷ. Bậc trung thì làm quỷ 
phi hành dạ-xoa và các loài quỷ soái. Bậc thầp thì làm quỷ địa hành la- 
sát. 

Giảng giải: 


Dù có nhiều trí thiên định hiện tiên, nêu như không đoạn trừ tâm sát hại, ắt rơi 
vào thân đạo. 


“Trí” ở đây là chỉ cho trí thông minh thế gian và tài giỏi biện luận, chứ 
không phải là trí huệ siêu việt. Đó là một dạng trí thông thường khiến cho 
người ta có một khả năng nhất định đề tranh luận. Và dù quý vị có tu đến mức 
độ có công phu trong thiền định-quý vị có được một vài sự cảm ứng- thì, nếu 
quý vị không trừ bỏ nghiệp sát, quý vị vẫn bị rơi vào cảnh giới của các thần. 
Có nghĩa là có thể quý vị sẽ trở thành một vị thần thống lãnh các cõi trời. 

Bậc cao thì làm đại lực quỷ. Có nghĩa là binh tướng hùng mạnh của cõi trời 


Bậc trung thì làm quỷ phi hành dạ-xoa và các loài quỷ soái. 


Phi hành dạ xoa là loài quỷ bay đi trên không. Hoặc là trở thành kẻ chỉ huy 
của loài quỷ. 


Bậc thấp thì làm quỷ địa hành la-sát. 


Kinh văn: 


Trang 108 


Các loài quỷ thần ấy cũng có đồ chúng. Chúng đều tự cho rằng mình đã 
thành đạo vô thượng. 


Giảng giải: 


Các vị thần thống lĩnh, loài đại lực quỷ ở cõi trời, loài quỷ da-xoa và quỷ la- 
sát ở cõi người, loài quỷ ở cõi địa ngục cũng có đồ chúng. Có khoảng chừng 
10 ngàn loài quý khác nhau. Kuan T¡ Kung ở Trung Hoa là một ví dụ của thần 
tài. Nhưng sau khi ông ta quy y Phật, ông ta được gọi là Bồ-tát Ch' ¡ch 
Lan, là một vị thần hộ pháp. Trong pháp hội của Phật, ông ta chỉ đứng, không 
được phép ngồi. 


Tuy nhiên,, các loài quỷ nói ở đây đều tự tuyên bố là chúng đã thành đạo vô 
thượng. 


Kinh văn: 


Sau khi Như Lai diệt độ, trong thời mạt pháp, nhiều loại quỷ thần nầy sôi 
nôi trong thê gian. Chúng tự tuyên bô răng ăn thịt sẽ chứng được đạo bô- 
đề. 


Giảng giải: 


Sau khi Như Lai diệt độ, trong thời mạt pháp, nhiều loại quỷ thần này sôi nổi 
trong thê gian. 


Đó chính là Đức Phật nói đến thời đại ngày nay- thời kỳ mà quý vị và tôi 
đang sống. Có vô số quỷ thần trong thời mạt pháp này, tất cả là do trong đời 
trước chúng không từ bỏ nghiệp sát. Chúng có tu tập, nhưng không thể dừng 
bỏ việc sát hại, nên chúng đoạ vào cõi giới của các thần. Trong thời mạt pháp, 
những loài nầy sẽ tự tuyên bố rằng ăn thịt sẽ chứng được đạo bồ-đề. 


Chúng nói rằng, “Ăn thịt và thành Phật là như nhau. Ta chăng cần từ bỏ việc 
sát hại hoặc phải ăn chay, mà ta vân giác ngộ và chứng được đạo bô-đê, có 
nghĩa là ta là Phật. ” 


Điều nầy giống như có người tuyên bố mình đã thành Phật nhưng ăn thịt, 
uống rượu, hút thuốc, có một nhóm đồ đệ trẻ và dạy cho họ hút cần sa, chơi 
ma tuý. 


Có ai từng nghe người giác ngộ mà hành xử như vậy chăng? Khi Đức Phật 


thành đạo, ngài không dùng những chất ma tuý như vậy. Nay quý vị dùng 
thuôc đê đâu độc hệ thông thân kinh của mình, làm đảo lộn nội lực quân bình 


Trang 109 


của mình, và đưa mình đến bờ vực cái chết, mà vẫn khăng khăng cho mình là 
đã giác ngộ. Tôi hỏi quý vị, vậy có điên đảo không? 

Kinh văn: 

A-nan, Như Lai cho phép hàng tỷ-khưu ăn năm loại tịnh nhục. Thịt ấy 
đêu do thân lực của Như Lai hóa ra, vôn chúng không có mạng căn. Xứ 
Bà-la-môn của các ông, đât đai phân nhiêu âm thầp và nóng, lại thêm cát 
đá, rau cỏ không sinh được. Như Lai dùng thần lực từ bi gia hộ. Do tâm 
đại từ bi giả gọi là thịt. Các ông cũng nhận được vị như thịt. Cớ sao sau 
khi Như Lai diệt độ, những người ăn thịt chúng sinh lại xưng là Thích 
tử? 

Giảng giải:; 

A-nan, Như Lai cho phép hàng tỷ-khưu ăn năm loại tịnh nhục. 

Giáo pháp Đức Phật cho phép dùng năm thứ thịt như sau: 

1) Thịt của súc vật mà mình không thấy chúng bị giết. 

2) Thịt của súc vật mà mình không nghe chúng bị giết. 

3) Thịt của súc vật mà mình biết chắc là chúng không bị giết để cho mình ăn. 
4) Thịt của súc vật đã chết (không do người nào giết). 

5) Thịt còn sót lại sau khi chim đã rỉa. 

Thịt ấy đều do thần lực của Như Lai hóa ra, vốn chúng không có mạng căn. 
Chính Đức Phật đã tạo nên các loài thịt nầy; nó vốn không xuất phát từ các 
sinh vật. Chúng không có mạng căn; có nghĩa là không có tâm thức, không có 
hơi âm; không có hơi thở. 


Xứ Bà-la-môn của các ông, đât đai phần nhiêu âm thâp và nóng, lại thêm cát 
đá, rau cỏ không sinh được. 


Các ông là những người tu hành hạnh thanh tịnh, lại sống trong vùng đất đầy 
đát đá và âm thâp. 


Như Lai dùng thần lực từ bi gia hộ. Nhân tâm đại từ bi giả gọi là thịt. Các ông 
cũng nhận được vị như thịt. 


Trang 110 


Đó là thực chất những thứ các ông đang ăn. Nay Như Lai cho phép các ông ăn 
thứ thịt như vậy. Nhưng, sau khi Như Lai diệt độ, sao những người ăn thịt 
chúng sinh lại xưng là Thích tử được? 


Chắng phải là họ ăn năm thứ thịt thanh tịnh, mà chính họ hoàn toàn đã ăn thịt 
chúng sinh. Họ có được gọi là đệ tử Phật không? Họ không xứng đáng được 
xem là đệ tử của Thích-ca, có nghĩa là không xứng đáng là những người xuât 
1a. 


Kinh văn: 


Các ông nên biết những người ăn thịt đó, dù tâm được khai ngộ, như 
tam-ma-đề, đều là loài đại la-sát. Khi quả báo hết, lại phải chìm đắm 
trong biển khổ sinh tử. Họ chẳng phải là đệ tử của Phật. Những người ấy 
giết hại, thôn tính lẫn nhau, ăn nuốt nhau không thôi. Những người như 
vậy làm sao ra khỏi ba cối? 


Giảng giải: 


Các ông nên biết những người ăn thịt đó, dù tâm được khai ngộ, như tam-ma- 
đê, đêu là loài đại la-sát. 


Không không cần để ý đến mình đang ăn thứ thịt gì. Họ không bận tâm đó là 
một trong ba thứ thịt thanh tịnh hoặc trong năm thứ thịt thanh tịnh. Nếu đó là 
thịt, thì họ cứ ăn. A-nan, ông nên biết rằng sau khi Như Lai diệt độ, những 
người như vậy sẽ giả dạng làm đệ tử Phật và họ sẽ dùng cả rượu và thịt. Họ 
rất phóng túng, nói rằng mọi người đều tự do, tuỳ ý muốn làm gì thì làm. Dù 
họ có chút giác ngộ hay được chút ít trí huệ, họ chỉ tương tợ như ở trong 
định.” Thực sự là chăng phải như vậy. Họ giống như những người đã đến đây 
và tự xưng mình là Lục tổ. 


Tôi hỏi: “Bằng chứng nào mà anh tự xưng mình là Lục tổ?” 

Người ấy đáp: “Tôi chăng có bằng chứng nào chứng tỏ là không giống.” 

Anh ta tưởng rằng đó là câu đối đáp thông minh. Thực sự, anh ta thuộc cùng 
loại với những người đang mô tả trong đoạn kinh nây. Những người như vậy 
như thê có chút định lực, nhưng thực tê họ là loài đại la-sát, đại ma vương, đại 


quỷ thần. 


Khi quả báo hết, lại phải chìm đắm trong biển khổ sinh tử. Họ chắng phải là 
đệ tử của Phật. 


Trang III 


Dù những người như vậy đáp y ca-sa của Phật, ăn thực phẩm của Phật, nhưng 
họ chăng phải là đệ tử Phật. 


Những người ấy giết hại, thôn tính lẫn nhau, ăn nuốt nhau không thôi. 


Họ sông và ăn thịt, không ngại một điêu nào cả. Họ cứ ăn nuôt lân nhau. Họ 
giệt hại lân nhau; anh ăn tôi, tôi ăn lại anh; giêt và ăn; rôi trở lại bị giêt và bị 
ăn. 


Những người như vậy làm sao ra khỏi ba cõi? 


Sông như vậy là tạo nên một vòng luân hồi sinh tử bắt tận. Đời này anh ăn thịt 
tôi; và đời sau tôi ăn thịt anh. Đời sau nữa, trở lại anh ăn thịt tôi, và cứ tiêp 
diễn như vậy. Những chúng sinh ây làm sao ra khỏi được Dục giới, Sắc giới, 
và Vô sắc giới? 

Kinh văn: 

Ông dạy người đời tu pháp tam-ma-địa, phải đoạn trừ việc sát sanh. Đó 
là lời dạy bảo rõ ràng thanh tịnh, quyêt định thứ hai của các Đức Phật 
Thê Tôn Như Lai trong đời trước. 

Giảng giải: 


Ông dạy người đời tu pháp tam-ma-địa, phải đoạn trừ việc sát sanh. Trước 
tiên, phải đoạn trừ dâm dục; rồi còn phải câm chế niệm tưởng sát hại. Đó là 
lời dạy bảo rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ hai của các Đức Phật Thế Tôn 
Như Lai trong đời trước. 


Đây là giáo lý được Đức Phật xiên dương. Cả chư Phật trong quá khứ và chư 
Phật đời nây để chỉ dạy giáo pháp rõ ràng thanh tịnh và quyết định nầy. Quý 


vị phải chắc chắn tôn trọng giáo pháp nầy. Nếu không, quý vị không thể nào 
ra khỏi ba cõi được. 


Kinh văn: 

Thế nên A-nan, nếu không đoạn trừ việc sát hại mà tu thiền định, ví như 
có người tự bịt tai mình, rôi kêu lớn tiêng, mà mong mọi người chăng 
nghe tiêng mình. Loại người nây gọi là muôn dầu nhưng càng lộ bày. 
Giảng giải: 


Thế nên A-nan, nếu không đoạn trừ việc sát hại mà tu thiền định. Họ phải 
nghiêm khắc với hạt giông từ bi của mình. Khi đã bỏ mật tâm từ bị, ví như có 


Trang 112 


người tự bịt tai mình, rôi kêu lớn tiêng, mà mong mọi người chăng nghe tiêng 
mình. 


Điều nầy cũng như có người bịt tai mình mà ăn cắp chuông, họ cho rằng nếu 
mình không nghe tiêng chuông thì người khác cũng không nghe. 


Loại người nầy gọi là muốn dấu nhưng càng lộ bày. 

Họ càng muốn dấu diễm những hành vi của mình, thì nó càng lộ bày ra. Cũng 
như vậy, những người tu thiên định mà không chịu dừng lại việc sát hại thì 
khó đạt được điêu mình mong đợi. 

Kinh văn: 

Tỷ-khưu thanh tịnh và các vị Bồ-tát khi đi trên đường còn không đạp cỏ 
non, huông là dùng tay nhô. Tại sao thực hành tâm đại bỉ mà lại lầy máu 
thịt chúng sinh làm thức ăn? 

Giảng giải: 


Tỷ-khưu thanh tịnh và các vị Bồ-tát tu tập công hạnh cực kỳ thanh tịnh, khi đi 
trên đường còn không đạp cỏ non. 


Ở nơi có vài lôi đi, thường có cỏ mọc bên vệ đường. Tỷ-khưu thanh tịnh và 
các vị Bô-tát sẽ không bao giờ dâm lên cỏ non, vì sợ sẽ làm cho cỏ chết. 


Huống là dùng tay nhồ. Các ngài cũng không nhỗ một cây cỏ nào. 

Tại sao thực hành tâm đại bị mà lại lấy máu thịt chúng sinh làm thức ăn? 
Điều ấy không thể được 

Kinh văn: 


Nếu các tý-khưu không mặc tơ lụa, là lượt của phương đông, và không 
dùng giày dép, áo cừu, áo len, hay các thứ sữa, lạc, đề hà. Những tỷ-khưu 
ây, thật là giải thóat trong pháp thế gian. Trả hết nợ cũ xong, sẽ không 
vào trong ba cối nữa. 


Giảng giải: 
Nếu các tỷ-khưu không mặc tơ lụa, là lượt của phương đông, và không dùng 


giày dép, áo cừu, áo len, hay các thứ sữa, lạc, đề hồ. Những tỷ-khưu ấy, thật 
là giải thóat trong pháp thê gian. 


Trang 113 


Lụa, da, lông thú, lông tơ (chim) đều xuất phát từ sinh vật. Sinh mạng của 
chúng phải bị cướp đoạt để tạo ra những thứ này. Vải thường không bao hàm 
trong các loại nây. Do vậy, các ngài không dùng giày da hay túi xách làm 
bằng da. Họ cũng không dùng các thực phẩm chế biến từ sữa. 


Trả hêt nợ cũ xong, sẽ không vào trong ba cõi nữa. 


Ở đây nói rằng sửa và các thực phẩm chế biến từ sữa đều không nên dùng, 
nhưng trong giới luật của Đại thừa và Tiểu thừa đêu không cho rằng điều nầy 
không hoàn toàn bị cắm dùng. Đoạn kinh nầy nói về những người giữ giới với 
mức độ thanh tịnh nhất. Họ hoàn toàn giữ giới không giết hại. Họ không dùng 
bất cứ thứ gì liên quan đến sinh mạng chúng sinh. Họ không mặc đồ tơ lụa vì 
một số sinh mạng của loài tằm phải chết trong quá trình dệt thành lụa. Họ 
không dùng mật ong vì mật là từ ong. Nhưng riêng trong giới luật vấn đề nầy 
vẫn còn được khai mở. 


Giới có một ý nghĩa rất linh hoạt. Giới không chuyên biệt cắm đoán mọi thứ 
này. Đối với quý vị tránh dùng những thứ đó là người rất thanh tịnh. Điều ấy 
rất tốt. 


Kinh văn: 


Tại sao dùng những bộ phận thân thể chúng sinh, đều có ảnh hưởng đến 
chúng. Như con người ăn trăm giống cốc loại trong đất, thì chân không 
rời đất. Dứt khóat thân tâm mình, đối với thân thể hay chỉ phần của 
chúng sinh, quyết không dùng, không ăn không mặc. Những người như 
vậy, Như Lai mới thật xem là giải thóat. 


Giảng giải: 


Tại sao dùng những bộ phận thân thể chúng sinh, đều có ảnh hưởng đến 
chúng. 


Chăng hạn, khi quý vị mặc đồ tơ lụa, thì quý vị đã có liên quan với loài tằm 
đã nhả ra tơ. Nếu quý vị không muốn thành loài sinh vật ấy, thì đừng nên liên 
hệ với chúng. Đó là Như con người ăn trăm giống cốc loại trong đất, thì chân 
không rời đất. Đó chính là loài người đầu tiên trên trái đất, họ vốn là chúng 
sinh từ cõi trời Đại phạm xuống. Điều này xảy ra trong quá khứ khi kiếp hoả 
lan khắp trái đất cho đến khi thiêu huỷ mọi dấu hiệu của loài người. Sau đó 
bắt đầu một thời kỳ căn cỗi khô khan, kéo dài không biết bao lâu. Và sau đó, 
một hôm có vài chúng sinh từ cõi trời Đại phạm đậu xuống thế gian 


Vào lúc nầy, thế gian được bao phủ bởi một chất liệu đặc biệt hoàn toàn tốt 
đẹp. Họ bôc lên một năm và ngửi tháy rât thơm ngon. Nên họ ăn. Khi họ đã 


Trang 114 


ăn thứ “màu mỡ của đất” này rồi thì họ không còn bay được nữa. Họ không 
thê cưỡi mây và lái sương mù được nữa. Họ không còn di chuyển được. Họ ở 
lại trần gian và rủ những anh chị em của họ đang ở trên trời. Những người nầy 
xuống trần gian rồi lại ăn thứ “màu mỡ của đất”, thế là họ cũng bị trở thành bị 
chất ngại bởi đất. Họ không thể nào trở về cõi trời; và đó là lý do loài người 
đến ở trần gian. Có người cho răng chúng ta xuất phát từ loài khi. Nhưng nếu 
điều đó là đúng, thì cái gì khiến cho chúng ta trở thành khi? Thực tế, tất cả bắt 
đầu từ khi loài trời hạ xuống trần gian. Khi dân số trên mặt đất gia tăng, chất 
“màu mỡ của đất” hoàn toàn bị cạn kiệt, các giống thực vật bị chết. Thế là họ 
phải ăn bách cốc (100 giống cốc loại). Đó là: 


1. Hai mươi loại lúa khác nhau. 

2. Hai mươi loại kê. 

3. Hai mươi loại đậu 

4. Hai mươi loại rau. 

5. Hai mươi loại dưa. 

Mỗi thứ có hơn hay kém hai mươi loại, làm thành 100 thứ tất cả. Khi họ đã ăn 
bách côc, thì “chân không lìa khỏi mặt đât.” Chúng ta quy cho điêu nây là lực 
hâp dân, trọng lực của trái đât (gravity), nhưng lý do sâu xa là do con người 
đã ăn thực phâm nây. 

Dứt khóat thân tâm mình, đối với thân thể hay chi phần của chúng sinh, quyết 
không dùng, không ăn không mặc. Loài người chúng ta muôn giữ cho thân và 
tâm mình thoát khỏi sự tạo nghiệp do từ môi quan hệ với thân mạng của 
chúng sinh hoặc bât kỳ mọi thứ làm băng thân thê chúng, thì chúng ta không 
nên chiêm đoạt thân mạng chúng, cũng chăng xâm hại tính thân chúng. 
Chúng ta chăng nên mặc thứ gì làm từ sinh mạng của các loài vật và ăn thịt 
chúng. Những người như vậy, Như Lai mới thật xem là giải thóat. Như Lai 
bảo những người ây là chân thật giải thóat. 


Kinh văn: 


Như lời Như Lai nói đây, chính là lời chư Phật đã nói. Nếu không phải 
như vậy, tức là lơì ma ba-tuần nói. 


Giảng giải: 


Như lời Như Lai nói đây, chính là lời chư Phật đã nói. 


Trang 115 


Lời giảng giải của Như Lai là giáo pháp đã được chư Phật trong mười phương 
ba đời giang nói. 


Nếu không phải như vậy, tức là lời ma ba-tuần nói. 


Mọi giáo lý khế hợp với đạo lý do Như Lai nói tức là lời dạy của chư Phật. 
Mọi học thuyêt mà không khê hợp với đạo lý Như Lai đã tuyên bày ở đây là 
lời nói của ma vương. 


Bây giờ quý vị đã nghe Kinh Thủ-lăng-nghiêm. Quý vị có thể dùng kinh nầy 
như tắm kính chiếu yêu. Nếu có ai giả dạng làm người, khi quý vị chiếu tắm 
kính nầy vào nơi họ, họ sẽ hiện ra nguyên hình- là yêu quái. Có khi họ là ma 
heo, ma bò hoặc là ma ngựa, hoặc là thần núi, hoặc là thuỷ quái. Có khi đó là 
ma vương. Bắt luận họ là gì, tắm kính đều chiếu soi rõ ràng. Bây giờ quý vị 
đã nghe Kinh Thú-lăng-nghiêm, quý vị sẽ nhận ra được alI là người giảng 
pháp chân thực bằng cách đối chiếu những điều được giảng trong kinh. Thế 
nên kinh giống như tắm kính chiếu yêu. Đó là lý do tại sao từ trước, tôi đã nói 
rằng người điếc, người mù, người cầm không có cơ duyên nghe tôi giảng 
kinh. Người điếc vốn không nghe được rôi, nhưng ở đây tôi không có ý nói 
người bị tai điếc, mà nói đến người nghe pháp mà chẳng biết gì cả. Lặng thinh 
và quên mất những điểm tôi đã giảng. Tôi hy vọng rằng tất cả quý vị, ai đã 
nghe được kinh Kinh Thủ-lăng-nghiêm đều sẽ trở thành thiện tri thức trong 
tương lai; quý vị sẽ trở nên hiểu biết Phật pháp một cách chắc thật. Rồi quý vị 
sẽ dạy cho những người mù, đui, điếc, câm. Khi quý vị giảng kinh, dù quý vị 
có dùng đến hệ thống âm thanh, và thậm chí dù họ ở bên ngoài, họ vẫn nghe 
được và không còn bị điếc hay câm nữa. Người không hiểu Phật pháp là đáng 
thương nhất. Thế nên, khi quý vị đã thông đạt Phật pháp, quý vị nên đi giảng 
dạy cho họ nghe. Đó có nghĩa là ở mức độ đó, quý vị nên có sự chú tâm đặc 
biệt như mình đang tu học vậy. 


-—-O0O--- 
DỨT TRỪ TÂM TRỘM CÁP 
Kinh văn: 


Lại nữa A-nan, nếu như chúng sinh trong thế giới lục đạo, tâm không 
trộm cắp, thì họ sẽ không bị tương tục trong dòng luân hôi sinh tử. 


Giảng giải: 


Đức Phật lại gọi A-nan. 


Trang 116 


Lại nữa A-nan, nếu như chúng sinh trong thế giới lục đạo, tâm không trộm 
cặp, thì họ sẽ không bị tương tục trong dòng luân hôi sinh tử. 


Loài trời, loài a-tu-la, loài người, súc sinh, quỷ đói, và loài ở địa ngục nếu 
không trộm cắp, dù chỉ có niệm tưởng trong tâm. Họ sẽ không lây cắp bất cứ 
thứ gì của bất kỳ ai, vật hữu hình hoặc vô hình, giá trị hoặc không giá trỊ. 
Không những thực sự không lấy, mà còn không có niệm tưởng lấy cắp chúng. 
Đó có nghĩa là không trộm cắp. Nếu các chúng sinh ấy giữ tâm không trộm 
cắp cũng như tâm không sát hại, tâm không dâm dục, thì chúng sẽ không bị 
tương tục trong vòng luân hồi sinh tử, và họ cũng sẽ không bị quả báo tương 
tục tr thế gian. 


Kinh văn: 


Ông tu tam-muội, cốt là ra khỏi trần lao. Tâm trộm cắp không trừ, thì 
không thê nào ra khỏi trần lao được. 


Giảng giải: 

Ông tu tam-muội, cốt là ra khỏi trần lao. 

Ông muốn phát huy định lực chân chính. Động cơ chính của ông trong việc tu 
tập là cốt để ra khỏi vòng luân hôi sinh tử trong thế gian. Nhưng, nêu ông vẫn 


có ý tưởng trộm cắp. Tâm trộm cắp không trừ, thì không thê nào ra khỏi trần 
lao được. 


“Trần lao” ở đây là chỉ cho nhà lửa trong ba cối. 
Kinh văn: 


Dù có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn trừ tâm trộm cắp, ắt 
phải rơi vào tà đạo. Hạng trên thành tỉnh linh, hạng trung thành yêu mị, 
lớp dưới thành người tà đạo, bị yêu mị gá vào. 


Giảng giải: 


Dù có nhiêu trí thiên định hiện tiên, nêu không đoạn trừ tâm trộm cặp, ắt phải 
rơi vào tà đạo. 


Cơ bản là loại người nầy không có trí huệ chân chính, vì nếu họ có trí huệ, họ 
đã không trộm cắp, họ cũng không dâm dục, cũng không sát hại. Chỉ do vì 
thiếu trí huệ mà họ làm những việc như vậy. Nhưng nếu chúng ta cho hạng 
người nầy có một chút trí huệ và chỉ một chút thông minh vặt hơn những 
người bình thường, và khi họ ngồi, họ lân vào sự lãng quên mà ít nhiều giống 
như thiền định. Thế nhưng, hạng người nây lại nghĩ rằng mình đã chứng được 


Trang 117 


vài cảnh giới kỳ đặc mà những người khác chưa từng đến được. Anh ta cảm 
thấy mình có công phu vượt qua mọi người khác. Cái nhìn của anh ta đầy ngã 
mạn, và nếu anh ta không chịu dừng lại việc trộm đạo, anh ta sẽ rơi vào 
đường tà. Dù với một chút trí huệ và một ít định lực, họ sẽ bị rơi vào cảnh 
giới không chân chính vì việc trộm cắp. Trong con đường tà vạy này, họ lại 
dạy chúng sinh trong các đường khác vốn đây tăm tối và bất chính. Họ lại dạy 
người khác tà tri và tà kiến. 


Hạng trên thành tinh linh, 


Khi quý vị gặp loại này, chúng rất thông minh; nhưng thực ra, nó là tà nguy. 
Trong cuôn Tánh dược (The Nature of Medicine) của Trung Hoa, có đề cập 
đên loại thảo mộc có tính chât nây. Nhưng thực tê, yêu tính đó không thực. 


Hạng trung thành yêu mị, một loại dị nhân, có được năng lực thần thông, 
thường hãm hại người. 


Lớp dưới thành người tà đạo, bị yêu mỊị gá vào. 


Quý vị nhớ rằng loài quỷ Cưu-bàn-trà là một loài quỷ mị (mei), thường gây ra 
tình trạng hôn mê, tê liệt cho người đang ngủ. Loài quỷ nây chiếm đoạt thân 
xác của người đang tỉnh, rồi điều khiên thân, miệng, ý người nầy làm những 
việc riêng cho chúng. Nó nói qua trung gian người và dành hoàn toàn sự kiểm 
soát người ấy. Những người bị chiếm thân xác như vậy còn được gọi là xác 
đồng, hoặc có khi chúng trở thành phù thuỷ (sorcerers) hoặc thầy trừ tà 
(exorcists). Ở Mỹ, tôi đã gặp một người như vậy, một người Mỹ tự bảo rằng 
mình là Jesus. Một phút sau, anh ta nói rằng Thượng đế đã nhập vào trong 
anh ta bảo anh ta nói. Rồi một lát sau anh ta nói rằng Thượng để đã đến và 
muốn nói chuyện với anh ta. Chừng 5 năm sau, anh ta trở lại gặp tôi. Tôi 
mắng anh ta: “Ông thậm chí chắng nhận ra chính ông nữa. Ông là yêu ma 
hoàn toàn, và ông không được tốt.” Thế là anh ta bỏ đi. Anh ta đến để nói 
pháp với tôi, nhưng anh ta không bao giờ trở lại khi tôi mắng anh ta. Và tôi lại 
tự nghĩ rằng: “Tôi không hiểu làm sao để nói với mọi người. Tại sao mình 
đuôi được gã Jesus-Thượng đề đó?” 


Dù sao, đó cũng là một ví dụ của loại người tà mỊ. Tại sao họ bị mắc phải quả 
báo như vây? Là vì trong những đời trước, họ trộm cắp. Thê nên họ buộc phải 
rơi vào một trong những phâm loại như thê nây. 


Đôi khi ở Trung Hoa, loại xác đồng này rất hấp dẫn. Họ có thể cắm cây dao 
trên đỉnh đầu mà không chết. Loài quỷ mị đang đoạt hồn họ sẽ gỡ lưỡi dao 
bằng cách dùng một thần chú, thế nên người ấy không đồ một giọt máu. Có 
người có thê đóng những cây đinh vào bên vai, từ những cây đỉnh, họ treo 
những thanh gươm mỗi cây nặng hơn 10 pounds. Họ có thể treo bốn thanh 


Trang 118 


gươm như vậy rồi quay tròn chúng. Xem rất là kinh khủng. Mọi người đều 
kinh hãi. Có khi chúng thực sự có khiếu. Tôi đã gặp nhiều loại quỷ mị nầy và 
quyên thuộc của ngoại đạo. Khi quý vị xem Kinh Thủ-lăng- -nghiêm, quý vị sẽ 
thây răng từ lâu, Đức Phật đã mô tả mọi loài chúng sinh trong thê giới rât là 
rõ ràng. Do vậy, đã được nghe giảng Kinh Thủ-lăng-nghiêm rôi, quý vị sẽ 
nhận biêt được bât luận điêu gì mình phải đê phòng. 

Chương nây gọi là “Tứ chủng thanh tịnh minh hối.” Là 

Phần rất quan trọng trong bộ Kinh này. Nên hãy hết sức chú ý. 

Nếu chúng ta không dừng lại việc trộm cấp, chúng ta sẽ thấy rằng mình rất 
khó thành Phật. Tuy nhiên, nhiều người vân hy vọng thành Phật. Nay chúng 
ta đã hiểu được giáo lý ny rồi, người nào đã mác phải tội trộm cấp thì nên 


thay đôi. Những người không mặc phải lỗi nầy thì không nên để cho niệm 
tưởng trộm cặp khởi dậy. Đó là cách hay nhât tương ưng với đạo. 


Kinh văn: 


Các nhóm tà đạo kia cũng có đồ chúng. Họ đều tự xưng đã thành đạo vô 
thượng. 


Giảng giải: 


Các nhóm tà đạo kia là yêu ma quỷ quái, ly mị võng lượng hại người. Họ 
cũng có đô chúng. 


Trên thế gian này, mọi loài đều có đồ đệ của nó. Nên có cầu: 
Người tốt tìm đến với nhau. 

Người xấu lập bè đảng. 

Người cùng hội cùng thuyền tìm đến với nhau. 


Thê nên, ngay cả những loài tà ma yêu quái nây cũng tụ họp lại với nhau và 
có quyên thuộc của chúng. 


Họ đều tự xưng đã thành đạo vô thượng. 
Họ không nhận ra được cái gì là chân thật vô thượng, thay vào đó, họ cho 
răng cách sinh hoạt của mình là hay nhât. Họ nói răng họ đã đạt được đạo vô 


thượng, đên mức họ cho răng niệm Phật là nhọc công vô ích, và nói răng họ là 
như vậy. Họ biện luận: “Hãy xem năng lực thân thông của tôi.” 


Trang 119 


Thực ra, họ là yêu ma quỷ quái. Họ hoàn toàn đều theo tà hạnh. 
Kinh văn: 


Sau khi Như Lai diệt độ, trong thời mạt pháp, có nhiều loại yêu ma tà 
đạo ấy sôi nỗi trong thế gian, lén lút gian dối xưng là thiện tri thức. Họ 
đều tự xưng đã được pháp thượng nhân. Dối gạt kẻ không biết, doa dẫm 
khiến họ mắt lòng tin. Chúng đi đến đâu, gia đình người ta đều bị hao 
tán. 


Giảng giải: 


Tôi đã gặp rất nhiều loại tà ma này. Người Tây phương không quen lắm với 
loại yêu quái nầy, nhưng không phải như vậy vì người Trung Hoa tin vào quỷ 
thần. Đúng như vậy, càng lúc, các hiện tượng kỳ dị xảy ra trên thế gian ngày 
càng nhiều hơn. 


Sau khi Như Lai diệt độ, trong thời mạt pháp, có nhiều loại yêu ma tà đạo ấy 
SÔI nôi trong thê gian, 


Đức Phật Thích-ca Mâu-ni trong kinh nầy đã nói với chúng ta rằng thời đại ta 
đang sống sẽ bị hoành hành bởi loại tà mà nầy. Chúng ta không nên nhìn vào 
những việc mình thấy để tin rằng chúng tồn tại. Đơn giản vì còn nhiều việc 
trên đời mà mình chưa thấy được. Nếu chúng ta phải đợi cho đến khi mình 
thấy được mỗi thứ bằng chính con mắt của mình, thì không thê nào nhìn hết 
được trong đời nầy. Còn có một số điều mà quý vị phải nghe lời nói của 
người khác mới biết. 


Chúng sôi nổi trong thế gian. Chúng giống như lửa đang thiêu cháy mọi 
người. Những người không nhận biết những loài tà ma nầy, sẽ dính mắc vào 
chúng và như thể bước vào đống lửa hừng hực cháy. Những người nây sẽ bị 
thiêu đốt. “Bí mật” là nghĩa mà chúng đi khắp nơi để dối gạt mọi người. 


Chúng lén lút gian dối xưng là thiện tri thức. Họ đều tự xưng đã được pháp 
thượng nhân. 


Chúng tự xưng mình là Thiện tri thức mắt sáng Thượng nhân là chỉ cho Bồ- 
tát. Nói cách khác, chúng tự xưng mình là Bồ-tát. Trong đạo Phật, dù quý vị 
là một vị Bồ-tát, thậm chí là một vị Phật thị hiện, quý vị cũng không nên nói 
mình là Phật hay là Bồ-tát. Quý vị phải giữ im lặng về điều ấy khi nào mình 
còn sống, cho đến hơi thở cuối cùng. 


Quý vị không thể nói: “Tôi là Phật! Tôi là Bồ-tát! Tôi là A-la-hán!” Người 
nào nói như vậy thì đó là yêu ma, giông như người được mô tả trong kinh 


Trang 120 


này. Khi nào quý vị mới để cho mọi người biết? Sau khi quý vị chết. Lúc ấy 
mọi người mới biết. Nhưng quý vị không được để cho họ biết khi quý vị 
chưa chết. Có ý nghĩa gì trong lời tuyên bố mình là Phật? Có ý nghĩa gì? Quý 
VỊ nÓI rằng mình là Bồ-tát? Sao vậy? Có ý nghĩa gì trong lời nói như vậy? 
Chăng có lý do gì khác hơn là khiến cho người khác tin vào mình. Và tại sao 
quý vị muôn mọi người tin vào mình? Để họ cho quý vị tiền? Quý vị làm việc 
ấy vì muốn lợi dưỡng và tâm phan duyên. Nếu đó không phải là ý định của 
quý VỊ, thế tại sao quý vị nói với mọi người mình là Phật sống? Nếu quý vị là 
Bồ-tát. Được rồi! Quý vị là Bồ-tát; tại sao quý vị lại đi nói với mọi người như 
vậy? 


Điêu nây nhắc tôi nhớ một sô chuyện đã diễn ra ở Trung Hoa . 


Một hôm có một vị quan đến chùa Quốc Thanh trên núi Thiên Thai để hỏi 
thăm thầy trú trì Phong Can. Hai người nói chuyện với nhau. Quý vị sẽ hỏi 
viên quan ấy tên gì? Đừng hỏi tôi, Tôi quên mất rồi. Có thể người đó là quý 
vị, có thể là tôi, không chắc chắn. Vị quan nói với thầy trụ trì: “Trong quá 
khứ, thường có nhiều Bồ-tát thị hiện ở thế gian, nhưng thời đại nầy lại không 
có. Tôi muốn được diện kiến một vị Bồ-tát chân thực nhưng không thấy.” 


Trú trì Phong Can nói, “! Ông muốn gặp Bồ-tát? Có hai vị đang ở đây. Tôi 
sẽ giới thiệu cho ông được gặp.” 


VỊ quan hoàn toàn ngạc nhiên. “Có hai vị Bô-tát đang ở đây? Y ngài muôn 
nói là một vị băng đât sét, và một vị tạc băng gô?” 


Thầy trú trì trả lời: “Không phải vậy. Hai vị Bồ-tát nầy là người thật. Họ là 
những vị Bô-tát sông.” 


VỊ quan hỏi, “Ngài không đùa chứ?” 
Trú trì đáp: ““Tôi là trú trì ở đây. Làm sao tôi nói đùa chuyện như vậy. ” 
“Họ đâu rôi1?” 


“Một vị đang nâu cơm và một vị đang đun nước. Một vị là Hàn Sơn và một 
vị là Thập Đắc. Một vị là hóa thân của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, một vị là hóa 
thân của Bỏ-tát Phổ Hiền. Họ thực hành pháp tu khổ hạnh trong chùa này, 
chuyên làm những việc phục dịch. Họ làm những việc không ai muốn làm. 
Nếu ông muốn gặp họ, rất đơn giản, hãy vào nhà bếp và sẽ thấy họ đang ở đó. 
Ông thấy hại vị tăng lắm lem, rách rưới, râu tóc bù xù, mặt đầy bụi bẩn, với 
một dáng dấp rất xấu xí. Nhưng thầy Trú trì bảo đó là hai vị Bồ-tát, nên ông 
chăng đám xem thường họ. Thay vì vậy, ông xá chào họ. Hai vị ấy hỏi: “Ông 
làm gì vậy? Tại sao ông vái chào tôi?” 


Trang 121 


“Trú trì Phong Can nói răng các ông là hóa thân của Bô-tát Văn-thù-sư-lợi và 
Bô-tát Phô Hiên, thê nên tôi xá chào các ông.” 


Hai vị nói: “Lão Phong Can ba hoa!” 

Có ý muốn nói thầy trú trì là người hay dính vào chuyện kẻ khác. 
Một vị nói: 

“Lúc nầy ông ta nói quá nhiều!” 


Thế nên khi viên quan đang cúi chào, họ liền rút lui và biến mất, không ai 
biết họ đã đi cách xa chừng nào- có lẽ cách xa đến cả trăm bước từ nhà bếp 
đến bờ đá đưới chân núi. Tiếng hai người vọng lại, “Lão Phong Can hay bép 
xép. Ông không chịu lạy Phật A-di-đà, lạy chúng tôi làm gì? ” 


Viên quan hỏi: “AI là Đức Phật A-di-đà? ” 


“Trú trì Phong Can. Ông ta là Đức Phật A-di-đà tái thế. Hãy để mặc chúng 
tôi. Về lạy ông ta đi.” 


Khi viên quan vân còn đứng đó trong kinh ngạc, thì hai vị tăng lem luôc kia 
đã đi xa và biên mật sau rặng núi đả. 


Nơi đó bây giờ gọi là Nguyệt Quang Nham trên núi Thiên Thai-nơi mà hai vị 
Hàn Sơn và Thập Đắc đã biên mât. 


Viên quan vội vã trở về chùa Qúcc Thanh để đảnh lễ Trú trì Phong Can-Đức 
Phật A-di-đà. Nhưng khi ông vào trong chủa, thấy thầy trú trì đã ngồi an 
nhiên thị tịch. Ngài đã nhập niết-bàn. Viên quan bây giờ biết rằng Trú trì 
chính là Đức Phật A-di-đà thị hiện, nhưng đã quá trễ rồi! Ông ta không thấy 
được những gì là chân thực ngay trước mắt của mình. Đức Phật A-di-đà đã đi 
TÔI. 


Tại sao chư Phật và Bô-tát khi biến mất rồi mới cho mọi người biết các ngài 
là ai? Nếu mọi người biết, thì họ sẽ đến để đảnh lễ các ngài suốt ngày đến 
mức sẽ quá phiền phức. Sẽ không còn thời gian nào để tu tập. Thế nên các 
ngài không muốn cho biết mình là ai. 


Đó là cách thức trong đạo. Người ta không bao giờ nói: “Hãy nhìn xem! Tôi 
là người đã giác ngộ! Tôi là Phật!” 

Người như vậy thì chắng khác gì người được đề cập trong kinh nầy. Tôi chưa 
từng gặp người nào công nhận là mình đã giác ngộ. Hoà thượng Hư Vân cũng 
vậy, và các vị Hoà thượng khác đã giác ngộ ở Trung Hoa cũng không nói một 


Trang 122 


lời nào là họ đã giác ngộ, dù hỏi họ trực tiếp. Không bao giờ có chuyện đó 
trong đạo Phật. Ngoài ra, có lẽ có trong đạo Phật tân thời. 


Người được mô tả trong kinh tuyên bố răng họ là thượng nhân. “Các ông có 
biết tôi là ai không? Tôi là Bồ-tát Di-lặc. Các ông có biết tôi là ai không? Tôi 
là Bồ-tát Quán Thế Âm. Nay các ông đã biết, đừng bỏ mất cơ hội. Hãy lạy tôi 
làm thầy. Nếu các ông không muốn lạy tôi, thì hãy lạy thầy tôi. Tôi sẽ cấp cho 
các ông cái giấy chứng nhận và 65 đô-la. Tôi sẽ truyền pháp cho ông.” 


Họ đi khắp, Dối gạt kẻ không biết. Họ gạt gẫm người cả tin. Tôi đã gặp hạng 
người nây rất nhiều. Họ nói rằng: “Tôi có pháp bảo, tôi sẽ bán cho các người, 
một người 300 đô-la. Đó là bởi vì tôi rất thích các người, nên tôi sẽ để dành 
cho quý vị. Nếu tôi không thích quý vị, tôi sẽ không trao cho quý vị đâu. ” 


Thế là đệ tử đưa cho thầy 300 đô-la để lây pháp bảo. Có người đòi quý vị đến 
1000 đô-la. Chăng bao lâu, ví của VỊ thầy già nặng túi. Khi ông ta chuyển tài 
sản của mình từ chỗ an toàn nầy đến chỗ an toàn khác, ông ta phải dùng xe 
lửa! Nhiều người đã thất vọng vì việc nầy. Khi quý vị giảng nói pháp chân 
chính cho họ nghe, như bảo họ “Đừng sát sanh.” Họ không tin điều đó. 
“Đừng trộm cắp.” Họ cũng không tin điều đó. “Đừng dâm dục.” Họ cũng 
không tin điều đó. Nhưng nếu quý vị nói với họ răng mình có một điều gì đó 
sẽ đem đến cho họ lợi ích thì họ sẽ trả tiền cho quý vị liền. 


Chúng doạ dẫm khiến họ mắt lòng tin. 


Chúng khiến cho quý vị mắt sạch trí huệ mà quý vị vốn có. Họ làmg cho quý 
vị mê mờ. 

Chúng đi đến đâu, gia đình người ta đều bị hao tán. 

Họ thực sự là kẻ giàu có bần thiu, nhưng bất kỳ đi đâu, họ cũng đều tích luỹ 
thêm nhiêu của cải, lột sạch chủ nhà những thứ tài sản, chìa khóa, chứng 
khóan và ruột tượng. 

Kinh văn: 

Như Lai dạy hàng tỷ-khưu theo thứ tự khất thực, là khiến họ xả trừ lòng 
tham, thành tựu đạo bô-đề. Các hàng tỷ-khưu không tự nâu ăn, gửi cái 
thân sông nhờ như khách trọ trong ba cối. Hiện thân một lân qua lại, đi 
rôi không trở lại nữa. 

Giảng giải: 


Như Lai dạy hàng tỷ-khưu theo thứ tự khát thực, là khiến họ xả trừ lòng tham. 


Trang 123 


Khi đến giờ khất thực, mỗi vị tÿ-khưu nhắm đến một phương nhất định và đi 
quanh một chỗ nhất định. Các vị mang bình bát đi khất thực. Tại sao Đức 
Phật dạy họ phải khất cầu thực phẩm? Trước hết, khi các vị cư sĩ Phật tử dâng 
tặng thức ăn cho người xuất gia, là họ có được quả báo phước đức và chấm 
dứt khổ đau. Thứ hai, khi tỷ-khưu đi khất thực, họ sẽ dùng bất cứ thức gì xin 
được. Nếu ngon, thì ă ăn ngon; nếu đở, thì ăn đở. Do vậy họ sẽ xả bỏ được lòng 
tham. Nếu mình tự nấu nướng, quý vị sẽ nghĩ, “Những thức ta nấu ngày hôm 
nay không được ngon; Tuy nhiên,, ngày mai ta sẽ nâu thứ ngon hơn, và ngày 
kia ta sẽ làm thứ tuyệt diệu hơn nữa.” Sẽ không có chỗ tận cùng. Khi đi khất 
thực, sẽ không có cơ hội để chọn lựa. Ta không thê nào phân biệt thức ăn thức 
uống nào ngon hay dở. Ta không thể nói: “Thức ăn mính xin được ngày hôm 
nay rất ngon.” Rồi ăn với sự thích thú. Và ngày sau, nếu thức ăn không được 
ngon, ta ăn không nổi. Cách thức ấy không được phép. Mình ăn cả thứ ngon 
lẫn không ngon. Tỉnh thần chung là ăn để no và quên bằng mọi thứ. Đó là để 
đối trị lòng tham. 


Theo cách này, hành giả có thê thành tựu đạo bồ-đề. 
Đó là vì có câu nói: “Kẻ trí quan tâm đến đạo, chẳng bận tâm đến thức ăn.” 
Những người đến để tham cứu Phật pháp, không nên bận tâm đến thức ăn. 


Các hàng tỷ-khưu không tự nấu ăn, gửi cái thân sông nhờ như khách trọ trong 
ba cõi. Hiện thân một lần qua lại, đi rôi không trở lại nữa. 


Họ chỉ cần ăn đủ để duy trì thân mạng. Cuộc đời chúng ta, dù ở trên đất liền 
hay ở trên nước, cũng giống như đang ở trong một khách sạn-ngắn ngủi phù 
du trong chốc lát. Đứng để dính mắc với nó. Các vị tý-khưu đã chấm dứt tâm 
tham, thế nên khi sinh mạng trong ba cõi nầy chấm dứt, thì họ không còn trở 
lại nữa. “Nơi nầy là ué độ, tôi không trở lại nữa.” Đó là tâm niệm của các vị 
tỷ-khưu. Dù ở Mỹ, với những nhà vệ sinh rất đẹp dẽ và những ngôi nhà rất 
tráng lệ-cũng đủ để ở đó một lần. Đừng trở lại! Đừng tham muôn các nhà vệ 
sinh ây. Trước tiên là nó rất hôi thối, tại sao quý vị lại thích nó? Thực ra cả 
thế gian này đều hôi thối. Quý vị chớ cho rằng đó là chỗ sạch sẽ. Thế gian nầy 
chính nó là một cái nhà vệ sinh. 

Kinh văn: 

Tại sao loại giặc ấy lại mượn y của Phật, buôn bán Như Lai, tạo vô số 
nghiệp, nói răng đó đều là Phật pháp. Lại chê hàng xuất gia thọ giới tỷ- 
khưu là đạo Tiểu thừa. Do chúng làm cho vô lượng chúng sinh mắc phải 


nghỉ lầm, nên sẽ bị đoaạ vào địa ngục vô gián. 


Giảng giải: 


Trang 124 


Tại sao loại giặc ây lại mượn y của Phật. 


Họ mặc y phục của hàng xuât gia và nói với mọi người răng; ““lôi là Pháp sư 
giảng kinh. Quý vị nên hoàn toàn tin vào tôi.” 


Chúng buôn bán Như Lai. Họ dùng Phật pháp để đôi chác. Họ buôn bán Phật 
pháp. Tất cả điều họ cần làm là nghĩ cách để kiếm tiền. Họ nói rằng; “Đó đều 
là Phật pháp.” Họ bảo răng tất cả đều là Phật pháp. Khiêu vũ là Phật pháp, 
uống rượu là Phật pháp, chơi nhạc là Phật pháp. Đây là các thứ trong 84.000 
pháp môn.” 


Họ thật là những kẻ rất ba hoa. “Hút thuốc là Phật pháp, đánh bạc là Phật 
pháp, ai muôn làm gì tuy thích.” Họ rât tuỳ tiện, thậm chí đên mức độ ai 
muôn làm điêu gì, họ đêu cho là đúng. 


Lại chê hàng xuất gia thọ giới tỷ-khưu là đạo Tiểu thừa. 


Nếu có ai gọi họ và hỏi, “Anh đã thọ giới Cụ túc chưa?” Thậm chí họ chắng 
hiểu là quý vị đang nói điều gì. Thậm chí họ không hiểu về năm ĐIỚI cấm, nói 
gì đến § giới, hoặc 10, giới trọng và 48 giới khinh. Chính họ không đáng được 
người đời tin cậy là hàng xuất gia. Tầm nhìn của họ rất hạn hẹp và đầy tự ngã. 


Do chúng làm cho vô lượng chúng sinh mắc phải nghi lâm, nên sẽ bị đoạ vào 
địa ngục vô gián. 


Họ khiên cho người khác mê lâm, và vôn chính họ cũng không hiệu. Ban đâu 
những người theo họ đêu có ý định tôt, nhưng khi đã dính mắc với một vị 
thây điên đảo như vậy rôi nên cuộc đời họ sẽ được kêt thúc trong tình trạng đã 
nêu ra trước đây: 

Nêu một người mê mờ 

Truyền dạy sự mê lâm cho người khác 

Khi mọi điêu được nói và làm, 

Thì chăng có ai hiệu được. 

Thây đoạ vào địa ngục 

Trò cũng phải vào theo. 

Trong địa ngục vô gián, không lúc nào cảnh khô bị gián đoạn. Một người 


chóan đây cả địa ngục bằng những cảnh khổ, và nhiều người cũng chóang đầy 
địa ngục theo cách như vậy. Chỉ một người trong địa ngục, đã không còn thừa 


Trang 125 


chỗ. Và bắt luận có bao nhiêu người trong đó, địa ngục vẫn chứa trọn. Chúng 
sinh ở địa ngục ây không bao giờ ra khỏi chô nây. Thê nên rât nguy hiêm khi 
ø1eo nhân duyên với chô đó. 


Kinh văn: 


Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có tÿ-khưu phát tâm quyết định tu tam-ma- 
đề. Có thể trước hình tượng Như Lai, tự mình thắp một ngọn đèn, đốt 
một ngón tay; hay ở trên thân đốt một liều hương. Như Lai nói người 
nầy, nợ nần từ kiếp lâu xa, nay được trả hết trong một đòi, xa lìa thế 
gian, vĩnh viễn thóat khỏi các lậu hoặc. Người ấ ấy tuy chưa hiểu rõ đạo vô 
thượng giác, nhưng đối với Phật pháp đã có tâm quyết định. 


Giảng giải: 


Sau khi Như Lai diệt độ, nêu có tỷ-khưu phát tâm quyết định tu tam-ma-đề. 
Có thê trước hình tượng Như Lai, tự mình thắp một ngọn đèn, đốt một ngón 
tay; hay ở trên thân đốt một liều hương. Như Lai nói người nầy, nợ nần từ 
kiếp lâu xa nay được trả hết trong một đời. 


Những vị tỷ-khưu nây, dưới sự hướng dẫn chân chính, vào đúng thời điểm, và 
với oai nghi nghiêm chỉnh, vị ấy dùng dao cắt thịt trên thân mình, rồi rót một 
ít đầu vào nơi thịt đã bị khoét ra, rồi từ đó thắp lên một ngọn đèn để cúng 
dường chư Phật. Hoặc có khi các vị ấy đốt một ngón tay theo đúng nghi thức, 
hoặc họ đốt một vài liều hương trên thân mình, chẳng hạn trên cánh tay. Đức 
Phật Thích-ca Mâu-ni dạy răng, những người như vậy, nghiệp chướng nợ nần 
họ đã tạo trong vô lượng kiếp trước đều có thê tiêu trừ qua việc làm đơn giản 
nầy. 


Xa lìa thế gian, vĩnh viễn thóat khỏi các lậu hoặc. Người ấy tuy chưa hiểu rõ 
đạo vô thượng giác, nhưng đôi với Phật pháp đã có tâm quyêt định. 


Họ đã có sự phát tâm dứt khóat và sẽ không bao giờ thối chuyển. 

Kinh văn: 

Nếu không gieo được cái nhân xả thân nhỏ bé ấy, dù có thành đạo vô vi, 
cũng phải sanh lại làm người, hoàn trả các nợ cũ, như quả báo ăn lúa 
ngựa của Như Lai. 

Giảng giải: 


Nêu không gieo được cái nhân xả thân nhỏ bé ây, dù có thành đạo vô vi, cũng 
phải sanh lại làm người, hoàn trả các nợ cũ. 


Trang 126 


Nếu mình không làm những hạnh hy sinh thân mạng, như đốt đèn trên thân 
hay đốt một ngón tay, hoặc đốt hương trên cánh tay, như gieo trồng vài thiện 
pháp, thì dù có thành tựu đạo nghiệp, dù trở thành giác ngộ, thậm chí thành 
Phật, thì mình vẫn phải trả các món nợ cũ. Mình vẫn phải thọ thân người trở 
lại và trả các nghiệp đã vay trong quá khứ, 


Như quả báo ăn lúa ngựa của Như Lai. 


“Như Lai đã phải ăn lúa dành cho ngựa suốt 90 ngày trong đời này.” Đức 
Phật nói. 


Tại sao Đức Phật Thích-ca Mâu-nI phải chịu quả báo như vậy? Chuyện xảy 
ra từ thời quá khứ, khi ngài là một vị Bà-la-môn nhận dạy 500 vị thanh niên 
cách thức tu đạo. Lúc đó, có một Đức Phật đang thị hiện trên thế gian. Mọt 
hôm, Đức Phật kia cùng các vị tỷ-khưu đi khất thực, Đức Phật dạy các vị tỷ- 
khưu nhận được vật phẩm cúng đường thì nên trích bớt một phần ngon trong 
bát của mình dành cho vị tỷ-khưu đang bị bệnh không thể đi khất thực được. 
Khi họ đi khất thực về, họ đi qua vùng núi nơi mà vị Bà-la-môn tức tiền thân 
của Đức Phật Thích-ca Mâu-nmi đang tu nhân địa. Khi vị Bà-la-môn chỉ nhận 
được một chút ít thực phẩm từ bát rất đầy của họ, ông ta trở nên ghen tức, 
“Tại sao các lão tăng kia được ăn nhiều thế? Các ông ấy chỉ đáng được ăn lúa 
ngựa.” 


Năm trăm đệ tử của vị Bà-la-môn hoà theo ông ta: “Đúng vậy! Họ chỉ đáng 
được ăn lúa ngựa.” 


Sau khi vị Bà-la-môn thành Phật, ngài phải đưa 500 vị đệ tử tỷ-khưu của 
mình sang một nước khác để an cư. Ngoài mặt, quốc vương nước ấy thân mật 
đón tiếp ngài, nhưng vua không cúng dường cho chư tăng an cư. Sau cùng, 
một người buôn ngựa trong nước biết được răng Đức Phật và giáo đoàn tỷ- 
khưu không được cúng dường thực phẩm, thế nên ông ta chia cho chư tăng 
phần thực phảm dùng để nuôi ngựa. Dù vị Bà-la-môn đã thành Đức Phật 
Thích-ca Mâu-nI, và 500 vị đệ tử trẻ của ngài đã thành 500 vị A-la-hán, Đức 
Phật vẫn phải trả nghiệp cũ trong đời quá khứ qua việc 90 ngày phải ăn lúa 
ngựa. 

Thế nên, Đức Phật nói rằng nếu người nào không làm được những hạnh xả 
thân này, thì trong tương lai họ phải trả những nghiệp đã tạo trong đời trước, 


như họ đã gây ra. 


Kinh văn: 


Trang 127 


Ông dạy người đời, tu pháp tam-ma-địa, sau nữa, dứt trừ tâm trộm cắp. 
Đó gọi là lời dạy rõ ràng thanh tịnh, quyêt định thứ ba của các Đức Phật 
Như Lai Thê tôn trong quá khứ. 

Giảng giải: 

Ông dạy người đời, tu pháp tam-ma-địa, sau nữa, dứt trừ tâm trộm cắp. 


Khi họ muốn tu đạo, họ phải trừ bỏ tâm trộm cắp. 


“Đó gọi là lời dạy rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ ba của các Đức Phật Như 
Lai Thê tôn trong đời trước.” 


Kinh văn: 

Cho nên A-nan, nếu không dứt trừ tâm trộm cắp mà tu thiền định, cũng 
như rót nước vào bình thủng, mà mong cho đây. Dù trải qua nhiêu kiêp 
sô như vỉ trần, rôt cục vẫn không đây được. 

Giảng giải: 

Cho nên A-nan, nếu không dứt trừ tâm trộm cắp mà tu thiền định, cũng như 
rót nước vào bình thủng, mà mong cho đây. Dù quý vị cô găng rót đây nước 
vào một cái chén bị thủng dưới đáy, thì 

Dù trải qua nhiều kiếp số như vi trần, rốt cục vẫn không đầy được. 

Kinh văn: 

Nếu các tỷ-khưu, ngoài y bát ra, không tích trữ mảy may. Khất thực có 
thừa, bô thí cho chúng sinh đói. Nơi hội lớn đông người, chắp tay lề bái 
đại chúng. Nêu có người đánh mắng. xem như khen ngợi mình. Xem thân 
thịt máu xương của mình giông như thân của chúng sinh. Nêu không 
đem lời dạy bât liều nghĩa của Như Lai làm chô tổ ngộ của mình, khiên 
cho kẻ sơ học khỏi bị lâm lạc, thì Như Lai ần chứng người ây chân thực 
được tam-muội. 


Nếu các tỷ-khưu, ngoài y bát ra, không tích trữ mảy may. 


Các vị tÿ-khưu chỉ có ba y, một bình bát, và toạ cụ. Họ không cần thêm thứ gì 
khác. Họ không tích lũy của cải. 


Khát thực có thừa, bố thí cho chúng sinh đói. 


Trang 128 


Họ ban tặng những vật phâm thừa khi khất thực cho những người không có gì 
để ăn. 


Nơi hội lớn đông người, chắp tay lễ bái đại chúng. 


Các vị tỷ-khưu chắp tay cung kính vái chào mọi người trong hội chúng. Nếu 
có người đánh măng, xem như khen ngợi mình. 


Xem lời chửi mắng cũng như là lời khen tặng. Họ không phản ứng với lời 
măng nhiêc. 


Xem thân thịt máu xương của mình giống như thân của chúng sinh. 


Tâm của các vị không ôm ấp tâm niệm kiêu mạn và thân không phản ứng theo 
lỗi thể hiện sự kiêu ngạo và tự ái. Khi có người nào mắng. nhiêc mình, quý vị 
nên xem như họ đang hát tặng mình. Nếu mình chẳng mắng ai mà họ mắng 
mình, thì hay nhất là quý vị đừng cần hiểu những gì họ đang nói. Những lới 
ấy đối với quý vị chắng có nghĩa gì cả. Như thể họ nói một thứ tiếng gì đó mà 
mình chăng hiểu, như tiếng Nhật, tiếng Anh, hay tiếng Hoa, nhờ đó mà quý vị 
chăng hiểu gì cả. 


Khi có người thực sự mắng mình, quý vị hãy nghĩ rằng: “Ô! Ông ta đang nói 
với tôi những điều tốt đẹp biết bao!” Hãy nhìn ngược lại. Nếu có người đánh 
mình, chỉ giả vờ như mình đụng vào tường. Giả như mình bất cân chạy va vào 
tường và để lại một cục u lớn trên đầu. 


Nêu quý vị quay lại và đâm vào tường rôi nói, “Tại sao lại va vào tôi?” Quý 
vị chỉ kêt thúc băng bàn tay đau. Khi có người đánh quý vị, nêu mình xem đó 
như là va vào tường, thì mọi chuyện xem như kêt thúc ngay ở đó. 


Hàng tỷ-khưu phát tâm bồ-đề chân chính, nên xả bỏ thân máu thịt của mình 
cho những chúng sinh khác nếu họ cần sự chia xẻ của mình. Có một lần Đức 
Phật Thích-ca Mâu-ni đang trong lúc tu hành nhân địa, ngài thấy một con cọp 
đói, ngài hiến thân mình cho cọp đói ăn. Cọp là loài thú đữ nhất trên đời, thế 
nên Đức Phật Thích-ca Mâu-mi trong lúc đang tu hành nhân địa, ngài đã từ bỏ 
thân mạng mình, thí cho cọp đói. 


Nếu không đem lời dạy bắt liễu nghĩa của Như Lai làm chỗ tỏ ngộ của mình, 
khiên cho kẻ sơ học khỏi bị lâm lạc, 


Hàng tỷ-khưu không rao giảng giáo lý Tiểu thừa theo cách như thể hiểu theo 
ý mình. Nói cách khác, nếu không nói đúng như lời Phật dạy, thì chính mình 
đã hiểu sai và làm mê mờ người mới học. Nếu các vị tỷ-khưu không rơi vào 
lỗi ấy, Như Lai ấn chứng người ấy chân thực được tam-muội. 


Trang 129 


Đức Phật sẽ ấn chứng cho những người như vậy. Họ chân thực chứng được 
tam-muỘi. 


Kinh văn: 

iI4ÈBrt42Zw0bš. ElUllrăfRII)W RJãf 

Như ngã sở thuyết danh vi Phật thuyết. Bất như thử thuyết tức ba-tuần thuyết. 
Việt dịch 


Như lời Như Lai nói đây, tức là lời của chư Phật. Nếu không đúng như lời nói 
đó, tức ma ba-tuân nói. 


Giảng giải: 
Đây là cách thức Đức Phật giảng pháp. Mọi lời giảng khác là của ma vương. 
-—-O0O--- 
DỨT TRỪ VỌNG NG 
Kinh văn: 
A-nan, chúng sinh trong. thế giới lục đạo như thế, tuy thân tâm không còn 
sát đạo dâm, ba hạnh đều đã viên mãn, nếu mắc phải đại vọng ngữ, thì 


tam-ma-đề không được thanh tịnh, sẽ thành giống ma ái kiến, và làm mắt 
chúng tử Như Lai. 


Giảng giải: 


A-nan, chúng sinh trong thế giới lục đạo như thế, tuy thân tâm không còn sát 
đạo dâm, 


Thân không phạm vào việc sát hại, trộm cắp, dâm dục. Trong tâm cũng không 
có niệm tưởng sát hại, trộm cắp, dâm dục. 


ba hạnh đều đã viên mãn, nếu mắc phải đại vọng ngữ, thì tam-ma-đề không 
được thanh tịnh, 


Đây có nghĩa là một thói quen, tập khí của họ; luôn luôn nói lời đại vọng ngữ. 


Do vậy, họ không được thanh tịnh. Họ sẽ thành giống ma ái kiến, và làm mắt 
chủng tử Như Lai. 


Trang 130 


Họ sẽ trở thành ma ái, hoặc ma tà kiến. Tại sao họ làm mất chủng tử Như Lai? 
Vì họ nói quá sai sự thật. 


Kinh văn: 


Chưa được gọi là đã được, chưa chứng nói rằng đã chứng. Hoặc để mong 
cầu thế gian tôn trọng tột bậc, bảo người khác rằng: Nay tôi đã đắc quả 
Tu-đà-hoàn quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, được đạo A-la-hán, Bích-chỉ 
Phật thừa, hay các quả vị bồ-tát trong Thập địa hay trước Thập địa. 
Mong được mọi người lễ bái, tham được cúng dường. 


Giảng giải: 

Họ nói nối kiểu nào? Bỏ sang một bên những lời nói dối bình thường. 

Chưa được gọi là đã được, chưa chứng nói rằng đã chứng. 

Họ chưa chứng đạo. Căn bản là, họ chẳng hiểu chút nào về tu đạo. Họ không 
biệt cách niệm Phật. Họ không biệt cách giữ giới, họ không biệt cách ngôi 
thiên. 

Họ làm như họ đã hiểu, nhưng họ chắng hiểu gì cả. 

Họ nghe người khác giảng giải thích vài đạo lý, và họ liền ngắt lời: “Tôi hiểu 
rôi. Tôi đã biệt điêu ây từ lâu.” Hoặc họ nói: “Nây! Tôi đã chứng đạo. Tôi là 
người giác ngộ. Tôi là Phật.” 

Chưa chứng nói rằng đã chứng. 

Họ chưa đạt được quả vị thứ nhất của A-la-hán, ít nhiều øì họ phải hiểu các 
quả vị đó, nhưng họ bảo, “Các ông có biết tôi là ai không? Tôi là A-la-hán.” 
Hoặc nói, “Tôi là Phật.” Hoặc nói, “Tôi là Bô-tát.” Tại sao họ nói những điêu 
nây? 

Hoặc đề mong cầu thế gian tôn trọng tột bậc, 

Đó như là gần đây có người nói với một vị đệ tử của tôi rằng: “Ông theo tông 
phái nào? Chúng ta nên theo phẩm trật, tôi sẽ là thủ lĩnh. bu là người sáng 


lập Phật giáo Mỹ quốc. Tôi là sơ tổ của Phật giáo Mỹ quốc.” Đó là “mong cầu 
thế gian tôn trọng tột bậc.” 


Họ Bảo người khác rằng: Nay tôi đã đắc quả Tu-đà-hoàn quả Tư-đà-hàm, 
quả A-na-hàm, được đạo A-la-hán. 


Trang 131 


Họ bắt đầu nói quanh là họ đã chứng sơ quả A-la-hán. Nhưng rồi mức độ đó 
không đủ cao quý, nên họ nói, “Õ!, tôi vừa chứng quý vị thứ hai của A-la- 
hán.” Và một giây sau, họ lại tuyên bố họ đã chứng đến quả vị thứ tư. Tuy 
vậy, quả vị thứ tư cũng chỉ là A-la-hán, không phải là quả vị cao nhất, thế nên 
họ chưa hài lòng. Họ tuyên bố mình đạt đến Bích-chi Phật thừa, hay các quả 
vị bồ-tát trong Thập địa hay trước Thập địa. 


Họ bắt đầu nói với mọi người rằng họ là Bích chi Phật, hoặc họ tuyên bố rằng 
mình đã đến một Øla1 VỊ của Bồ-tát hạnh, hoặc thậm chí cả đến Thập địa. Tại 
sao những người như vậy tuyên bố rằng mình là A-la-hán, Bích chi Phật, và 
Bồ-tát? Chung quy là họ đang dối gạt mọi người và họ nói lời đại vọng ngữ 
để khiến mọi người tin vào họ. Nếu không có aI tin họ, họ sẽ không có lợi 
dưỡng. Ngay khi mọi người đã tin, của cải liền chảy về. Thế nên ý định của 
họ là Mong được mọi người lễ bái, tham được cúng dường. 


Họ không sợ bị đoạ vào địa ngục rút lưỡi. Nếu là người nói dối, sau khi chết, 
họ liền bị rơi vào địa ngục nây, nơi đó có những lưỡi câu bằng sắt móc vào 
trong lưỡi họ rồi kéo ra, rồi có một lưỡi gươm cắt đứt lưỡi. Đó là quả báo của 
tội nói dối. Thế mà vẫn có người dám làm chuyện đó. Thậm chí chúng ta 
không dám nhìn qua cảnh giới nầy. Hãy lấy chuyện bị câm làm ví dụ. Tại sao 
bị cầm? Vì họ phải chịu quả báo nói dối quá mức (cường điệu). Họ được làm 
người, nhưng không nói được “Hãy xem bây giờ anh nói dối được chừng 
nào.” Đó là thông điệp. 


Tại sao họ không nói được? Do họ đã bị cắt lưỡi. Dù họ có lưỡi, nhưng bản 
tính của nó đã bị mắt, nên lưỡi ây không có thực tính. Tại sao người ta bị mù? 
Là vì họ xem thường người khác. Họ luôn luôn xem chính mình là tốt hơn 
mọi người khác. Họ xem mình là thông minh hơn và lanh lẹ hơn trong mọi 
cách, thế nên đời nầy họ không thấy được mọi người. Bây giờ họ phải tự hỏi 
chính mình có thực sự tốt hơn mọi người khác nữa không? Người điếc là do 
bị quả báo nghe lén các cuộc bàn luận. Họ thường đặt tai vào lỗ khóa đề nghe 
điều gì đang bàn bạc. Những gián điệp đời nay với vô số cách thức để nghe 
trộm người khác, để đánh cắp những bàn luận riêng tư, có thể sẽ chịu cùng 
quả báo như vậy và sẽ bị điếc trong một lúc nào đó ở tương lai. 


Tuy nhiên, khi quý vị đã biết được đạo lý, quý vị sẽ từ bỏ việc nói dối, mình 
sẽ không bị câm. Nêu quý vị không nghe lén người khác bàn luận, quý vị sẽ 
không bị điệc. BỊ câm, bị gù lưng, và bị mù đều là quả báo do báng bô Tam 
bảo. 

Kinh văn: 

Những kẻ nhất-điên-ca ấy tự tiêu diệt chủng tử Phật. Như người dùng 


dao chặt cây đa-la. Phật ấn ký người ấy mắt hắn thiện căn, không còn 


Trang 132 


chánh tri kiến, chìm đắm trong ba bể khổ, không thành tựu được pháp 
tam-muội. 


Giảng giải: 

Những kẻ nhất-điên-ca ấy tự tiêu diệt chủng tử Phật. 

Những người nói lời đại vọng ngữ, chưa chứng nói mình đã chứng, chưa được 
nói mình đã được, và chưa hiêu nói mình đã hiêu-những người như vậy gọi là 
nhât-xiên-đê, có nghĩa là “người đoạn thiện căn.” Nêu quý vị cắt đứt thiện căn 
mình, có nghĩa là các căn xâu ác sẽ chât chông. Những người nói lời đại vọng 
ngữ và dôi gạt người khác trên thê gian sẽ huỷ họai chủng tử Phật trong chính 
họ 

Như người dùng dao chặt cây đa-la. 

Cây đa-la, trồng ở Ấn Độ, mọc ở vùng đất cao, nhưng nếu chặt đứt ngọn thì 
nó không mọc được nữa. Những người đoạn trừ chủng tử Phật tương tự như 
chặt đứt ngọn cây đa-la, sẽ không bao giờ chủng tử Phật có lại được nữa. 


Phật ấn ký người ấy mất hăn thiện căn, không còn chánh tri kiến. 


Thọ ký của Đức Phật về hạng người nầy là họ huỷ hoại thiện căn và trở thành 
bị tước mât mọi điêu hay biệt hoặc tri kiên. 


Chìm đắm trong ba bề khổ, không thành tựu được pháp tam-muội. 
Ba biển khổ nói ở đây là: 
1. Khô đao kiếm (Kiếm đồ): chỉ cho địa ngục đao sơn. 


2. Khổ máu huyết (Huyết đồ): Chỉ cho địa ngục máu huyết, nơi toàn thân 
người bị hành cho chảy máu thường xuyên. 


3. Khô nạn lửa (Hoả đồ): chỉ cho địa ngục hoả thiêu. 

Những người nầy sẽ bị đoạ vào ba địa ngục khủng khiếp này. 

Kinh văn: 

Sau khi Như Lai diệt độ, dạy hàng A-la-hán và Bồ-tát hãy ứng thân sinh 
trong đời mạt pháp, hiện ra nhiêu hình tướng khác nhau đề độ những 
chúng sinh còn trong vòng luân hôi. 


Giảng giải: 


Trang 133 


Sau khi Như Lai diệt độ, dạy hàng A-la-hán và Bồ-tát hãy ứng thân sinh trong 
đời mạt pháp. 


Các vị nên dùng báo thân và hóa thân sinh ra nơi thế gian nầy, nơi có nhiều 
khổ nạn. Trong thời mạt pháp, các vị phải dùng nhiều thân tướng, hiện ra 
trong vô số cảnh giới-có thể là loài người, có thê là súc sinh, hoặc có thê là 
trong một cách thức nào đó. Họ sẽ tuỳ thuận chúng sinh để độ những chúng 
sinh còn trong vòng luân hồi. 


Họ sẽ cứu độ rộng rãi các chúng sinh. Các vị Bồ-tát sẽ trở lại tho thân súc 
sinh. Quý vị đừng nghĩ rằng nói như vậy là không cung kính, vì các ngài thực 
sự làm điều đó. Trong các hạnh Bồ-tát, các ngài sẽ đến để hóa độ hàng súc 
sinh, như khi Đức Phật Thích-ca Mâu-mi trong đời quá khứ đã làm thân Lộc 
vương để cứu độ đàn nai. 


Kinh văn: 


Hoặc làm sa- -môn, cư sĩ bạch y, vua chúa, quan lại, đồng nam đồng nữ. 
Như vậy cho đến làm dâm nữ, làm người quả phụ, người gian dối, trộm 
cắp, người hàng thịt, kẻ buôn bán. Để cùng với họ đồng sự, xưng tán 
Phật thừa, khiến cho thân tâm họ nhập vào tam-ma-địa, 

Giảng giải: 


Các vị Bô-tát và A-la-hán nây dùng hóa thân mình đê thành các vị sa-môn, là 
người đã xuât gia, hoặc đã thọ giới cụ túc, hoặc thọ giới sa-di. Hoặc các vị 
hóa thành 


cư sĩ bạch y. Cư sĩ không sống đời từ bỏ gia đình, và Ở Ấn Độ họ được gọi là 
“hàng bạch y.' Họ hộ trì tam bảo. Đây là do vì hàng xuât gia 


Không cày cuôc, nhưng vân phải ăn 

Không dệt vải, nhưng vân phải mặc. 

Thê nên cân phải có hàng cư sĩ tại g1a cúng dường, 

Hoặc có vị Bô-tát hóa thành vua chúa trong cõi người, hoặc là quan lại, Hoặc 
các ngài hóa thành đông nam đông nữ. Như vậy cho đên làm dâm nữ, làm 
người quả phụ. Thậm chí các ngài có thê hóa thành người gian dôi, trộm cắp, 


người hàng thịt, kẻ buôn bán. 


Ngay cả họ có thê hóa ra kẻ trộm đạo, kê đồ tế, hoặc giới buôn bán những thứ 
như ma tuý. Các vị Bô-tát và A-la-hán cùng với họ đông sự, 


Trang 134 


Tại sao các ngài lại hóa thành các hạng người như vậy? Là vì các ngài muôn 
chuyên hóa những hạng người nây. Đê làm được việc đó, các ngài phải dùng 
Tứ nhiệp pháp. 


1. Bồ thí 

2. Ái ngữ 

3. Lợi hành 

4. Đồng SỰ. 

Trước hết các ngài nhiếp phục chúng sinh bằng bố thí. Có ba dạng bố thí: 
1. Tài thí 

2. Pháp thí 

3. Vô uý thí. 


Nếu mình có tiền, thì cho tiền. Nếu biết giáo pháp, thì giảng pháp cho họ 
nghe. Nếu có người sợ hãi, bối rối, thì mình an ủi và giúp đỡ cho họ, qua đó 
khiến cho họ hết sợ, đó là bó thí sự không sợ hãi. Nhưng để thực hiện những 
phương pháp nầy, mình phải không được tham cầu và mong được đáp trả. 
Quý vị không nên suy nghĩ, “ ÀA! Nay mình bồ thí theo cách nầy, trong tương 
lai mình sẽ được nhiều điều tốt đẹp.” Hãy làm và quên đi. Hãy buông bỏ. Thế 
mới gọi là “Tam luân thê không.” 


Ba phương diện đó là: người bố thí, vật phâm đem bố thí và người nhận. Quý 
vị nên thực hành việc bô thí với phong thái đó là một việc mình nên làm, hơn 
là việc tích luỹ các thứ công đức. 


Bồ thí pháp cũng như vậy. Khi quý vị giảng pháp cho người nghe, quý vị 
đừng nên nghĩ răng, “Công đức giảng pháp của tôi lớn vô cùng, quý vị nên 
cúng dường cho tôi.” 


Bồ thí sự không sợ hãi cũng như vậy. Khi bố thí, quý vị không nên tính toán 
có bao nhiều lợi lạc mà mình có được từ việc ấy. Cũng không nên có ý định 
bồ thí khi thấy rằng sẽ có sự lợi lạc cho mình, trong khi đó, từ chối VIỆC bố thí 
khi thấy mình chăng được lợi lạc. 


Thứ hai là nhiếp phục họ bằng ái ngữ. Chắng hạn,, Đức Phật nói với A-nan, 
“Thiện tai! Thiện tai!” Và bằng cách đó,, các vị Bồ-tát khen ngợi các chúng 
sinh, nói rằng, “Con thực là một chú bé ngoan. Con thật là thông minh. Con 
rất có thiện căn.” 


Trang 135 


Thứ ba, các ngài nhiếp phục chúng sinh bằng lợi hành, có nghĩa là làm mọi 
việc đê giúp ích cho người khác. 


Thứ tư, các ngài nhiếp phục chúng sinh qua việc đồng sự. Có nghĩa là bất cứ 
họ làm việc gì, các ngài cũng làm với họ. Có khi Bồ-tát muốn cứu độ một cô 
gái điểm vốn có thiện căn đã đến lúc chín muỗi, như con gái của Ma-đăng-già 
đề cập trong kinh nầy là một ví dụ. 


Con gái của Ma-đăng-già là gái điểm, nhưng thời của cô đã đúng lúc, khi A- 
nan trở về Kỳ-viên tịnh xá, cô đi theo. Ngay sau khi nghe Đức Phật giảng 
pháp, cô ta chứng quả vị thứ ba của hàng A-la-hán. Sau cùng cô ta chứng quả 
thứ tư A-la-hán. Và cô ta là cô gái điểm đầu tiên chứng quả. 


Thế nên để cứu độ các cô gái điểm, các vị Bồ-tát có thể hóa thân thành gái 
điểm, vì nếu họ tham dự vào cùng nghề nghiệp và thân thiện, những gì họ nói 
đều được tin tưởng bởi những người mà các ngài muốn cứu độ. Chắng hạn,, 
một sinh viên đại học có thể nói răng, “Tôi tin Phật pháp, thật là vi diệu. Tôi 
sẽ tham cứu kinh nầy, kinh này ngay bây giờ.” BÀI, sinh viên kia sẽ nói: “Tôi 

cũng muốn đi. Tôi cũng muôn tìm hiểu kinh ấy. ° Thế là họ cùng nhau đi 
nghiên cứu Kinh Thủ-lăng-nghiêm. Đó cũng như vậy. 


Do vậy quý vị sẽ không thể nào hiểu được ai là Bồ-tát, ai là A-la-hán. Nhưng 
nếu quý vị là một trong các vị đó, thì đừng nói cho ai biết. Quý vị đừng có đi 
na rồi rao lên răng, “Tôi là Bồ-tát. Các ông nên lắng nghe những gì tôi 

” Tại sao quý vị không được làm như vậy? Vì Đức Phật câm không được 
làm điều đó. Thế nên các vị Bồ-tát và A-la-hán cùng làm những việc như mọi 
người dang làm, nhưng khi làm việc đó, thì các ngài xưng tán Phật thừa, 
khiến cho thân tâm họ nhập vào tam-ma-đỊa. 


Họ có thê đắm mình vào trong cùng một công việc với người khác, nhưng để 
giảng nói Phật pháp vào mọi lúc thích hợp. “Phật pháp rất hay! Không có gì 
sánh bằng.” Và với cách này, họ sẽ khiến cho người nghe bị lôi cuốn, như thể 
họ đang ăn một cây kẹo. 


Điều đó nhắc tôi nhớ một câu chuyện trong Ngữ lục. Thời xưa ở Trung Hoa, 
vào đời Đường có một vị tăng pháp danh là Đỗ Thuận. Ngài thường giảng 
kinh và thuyết pháp, và ngài còn dạy tham thiền. Có khi ngài lại dạy mọi 
người niệm Phật. Ngài dùng mọi phương pháp để giáo hóa mọi người. Ngài 
có một đệ tử đã xuất gia theo học với ngài hơn 10 năm. Thường ngày, chú đệ 
tử rất đê tâm đến công hạnh của thầy mình. Chú cố gắng hiểu xem thầy mình 
là al, có nghĩa là, thầy là Bồ- -tát, là A-la-hán, hay có khi là Phật? Cuối cùng, 
sau 10 năm, chú đi đến kết luận rằng thầy mình, Pháp sư Đỗ Thuận, là một 
người bình thường, chăng có điều gì khác lạ nơi thầy mình cả. Thầy ăn cũng 
như mọi người khác ăn. Thầy mặc cũng như mọi người đều mặc. Thầy ngủ 


Trang 136 


cũng như mọi người ngủ. “Thầy không có điều gì khác hơn mọi người. Thế 
nên chú đệ tử dứt khóat thây mình không phải là Phật hay là Bồ-tát hay là A- 
la-hán. Do vậy, nên chú đến bên thầy vái tạ, xin rời khỏi thầy. 


Ý định của chú là gì? 
Chú định lên núi Ngũ Đài Sơn đề đảnh lễ Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi. 


Chú có ý định tìm cầu trí huệ nơi Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi với hy vọng được 
giác ngộ. Chú thưa: 


“Bạch thầy, con đã ở với thầy hơn 10 năm, và con chẳng thấy mình học được 
điêu gì. Con không hiệu điêu gì cả, con thật là ngu đân, và con quyêt định đi 
lê bái Bô-tát Văn-thù-sư-lợi với hy vọng răng con sẽ có được trí huệ.” 


“Được rồi!” Thầy nói, “Con muốn triều bái Ngũ Đài Sơn, thì hãy đi. Thầy có 
hai phong thư, trên đường đi nhờ con trao giúp. Một cái trao cho cô Thanh 
Lương và một trao cho Trư Lão Mâu.” 


Khi chú đệ tử đến nơi địa chỉ được ghi trên phong bì là Cô Thanh Lương, cô 
ta đã trở thành một cô gái điêm. Chú đệ tử quá đôi ngạc nhiên, “Cớ gì mà thây 
mình việt thư cho một cô gái điêm?” Chú tự hỏi, “Hay cô ta là người yêu của 
thây, và thây nhờ mình làm người môi g1ớI?” 

Nhưng chú trao thư, rồi nói, “Thầy tôi, Đỗ Thuận, có gửi thư cho cô.” 

Cô Thanh Lương nhận thư đọc rồi ngồi xuống, nói, “Tốt! Ông ấy đi. Ta cũng 
sẽ đi.” 


Rồi cô chết ngay trên chỗ ngồi. Cô ta đã nhập niết-bàn. Chú đệ tử thấy toàn 
bộ sự kiện quá lạ, và chú câm bức thư lên đọc. Chú mới biệt Cô Thanh Lương 
thực ra là Bô-tát Quán Thê Am, vì lá thư việt răng, “Quán Thê Am, tôi đã 
xong việc ở đây và sẽ ra đi. Ngài nên đi với tôi.” 

Chú đệ tử thở dài tiếc nuối, “Nếu mình biết đó là Bồ-tát Quán Thế Âm, mình 
sẽ quỳ xuông trước ngài, ta sẽ không đứng dậy cho đên khi ngài nhập niêt- 
bàn, thê là ta có thê có được trí huệ giác ngộ. Sẽ hay biệt bao. Nhưng nay ta 
đã bỏ mât cơ hội.” 

Điều ấy thật đúng với ý nghĩa của câu: 


Trước mặt ngài 


Vẫn không nhận ra ngài là Quán Thế Âm 


Trang 137 


Chú ta cầm phong thư kia và nhắm hướng chỗ ở của Trư Lão Mẫu mà đến 


Nhưng khi chú đến địa chỉ trong thư, không ai biết về người nầy. Nhưng khi 
chú đi ngang qua một chuông heo, một con lợn nái già hỏi chú. “Chú tìm Trư 
Lão Mẫu có việc gì?” 


Chú đệ tử ngạc nhiên và không biết mình đang gặp thứ quái vật nào. Chú vội 
vàng trả lời. “Thây tôi bảo tôi trao một bức thư cho Trư Lão Mâu.” 


Con lợn nái già nói, “Ô! Tốt. Ta là Trư Lão Mẫu đây. Chú có thê đưa thư cho 
ta.” 


Con lợn nái già nhận thư và xem. Thật khó hiệu ralàm sao bà ta có thê biệt 
được trong thư nói gì. Tuy nhiên, khi xem xong, bà ta ngôi xuông và nói, “OI, 
Việc của ông ây đã xong. Ta cũng sẽ đi.” Và bà ta chêt. 


Khi chú đệ tử xem thư, biết bà ta chính là hóa thân của Bồ-tát Phổ Hiền. “Có 
lẽ nào Bồ-tát Phổ Hiền đúng thực là con heo kia?” Chú vẫn còn vướng mắc 
những nối nghi ngờ. Chú chăng quan tâm đến công việc gì mà thầy chú đã 
làm xong như lời trong thư. 


Chú lên núi Ngũ Đài Sơn. Ở đó, chú gặp một lão tăng rất già, ông ta hỏi chú, 
“Chú đên đây làm gì?” 


“Tôi đên đề lê bái Bô-tát Đại trí Văn-thù-sư-lợi và mong được trí huệ giác 
A %2 


ngộ. 


“Cái chú nầy!” Lão tăng nói, “Chú lên đây để lễ bái Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, 
nhưng lê bái thây chú còn tôt hơn gầp ngàn lần.” 


Chú đệ tử hói, “Tại sao?” 

“Thầy chú, Hoà thượng Đỗ Thuận, chính là Đức Phật A-di-đà tái thế. Ngài 
thị hiện ở cõi nhân gian đê giáo hóa chúng sinh. Chú đã là đệ tử của ngài hơn 
10 năm. Sao chú không nhận ra được điêu đó? ” 


“Ô! Thây tôi là Đức Phật A-di-đà!” Chú đệ tử nói, “Trông thầy chẳng giống 
Đức Phật tí nào!” 


Khi chú nhìn lại, lão tăng đã biến mắt. 
Rồi chú thấy một bức thư ngắn bảo rằng: “Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi bảo chú hãy 


quay trở về tức khắc với thầy mình là Hoà thượng Đỗ Thuận, ngài chính là 
Đức Phật A-di-đà.” 


Trang 138 


Sau cùng, chú đệ tử tin vào điều đó. Chú đã gặp được Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi 
bằng xương thịt, và ngài bảo chú hãy quay trở về với thầy mình. 


Chú vội vã quay trở lại, Hoà thượng Đỗ Thuận đã viên tịch hôm qua. Một lần 
nữa, chú bỏ mât cơ hội. Chú đã là đệ tử của Đức Phật A-di-đà hăng 10 năm 
mà không nhận biệt điêu ây. 


Chủ bỏ mất những điều trong tầm tay để tìm kiếm những gì quá xa xôi, chỉ 
tìm thây được một điêu là nên quay trở vê với thây mình. Bây giờ còn ai đê 
gặp nữa? 


Kinh văn: 


Rốt ráo không tự bảo mình thật là Bồ-tát, là A-la-hán. Khinh xuất nói với 
người chưa học, tiêt lậu mật nhân của Phật. 


Giảng giải: 


Họ có thê là Bồ-tát, là A-la-hán, là chư Phật đã thị hiện nơi thế gian này. 
Nhưng dù chính đó là Đức Phật Thích-ca Mâu-mI hay Đức Phật A-di-đà, Đức 
Phật Dược sư Tiêu tai Diên thọ, hay Đức Phật Bảo Sanh, Đức Phật Thành 
Tựu, hoặc là các Đức Phật, Bồ-tát, A-la-hán nào khác, họ cũng không bao giờ 
nói “Ta thực sự là Bồ-tát. Đúng thực như vậy, các ông nên tin vào tôi. Tôi 
thực sự là một vị Bồ-tát.” Không thể nói như vậy. Nếu họ tự xưng mình thật 
là Bồ-tát, là A-la-hán. “Các ông có nhận ra tôi là ai không? Tôi là A-la-hán.” 
Thì quý vị sẽ biết ngay họ là thành viên quyến thuộc của ma vương. Nếu có 
người khen ngợi quý vị bằng cách nói rằng quý vị là Bồ-tát, là A-la-hán, thì 
quý vị đừng thừa nhận điều ấy cho dù quý vị đúng thực là như vậy. Quý vị 
đừng nên 


Khinh xuât nói với người chưa học, tiệt lậu mật nhân của Phật. 


Quý vị không nên tiết lộ mật nhân của chư Phật. Quý vị không chỉ khinh suất 
tiết lộ gôc tích của mình. Thế khi nào là có thể thừa nhận được? Quý vị chỉ có 
thể tiết lộ khi mình sắp chết. Đừng tiết lộ trước khi mình ra đi. 


Khi tiết lộ, thì đừng nên lưu lại. 

Khi còn ở lại, đừng nên tiết lộ. 

Ngay khi quý vị tiết lộ tông tích mình, chẳng hạn, mình là hóa thân của Bồ-tát 
đó, thì quý vị phải lìa bỏ sự hiện hữu đời này ngay tức thì. Miễn khi lời nói 
chưa phát ra, thì quý vị có thê lưu lại cõi đời, nhưng khi đã nói ra rồi, thì quý 
VỊ SẼ gặp Tắc rỗi đầy mình nếu không chịu rời xa. 


Trang 139 


Kinh văn: 


Chỉ trừ khi đến lúc lâm chung, âm thầm có lời di chúc. Tại sao những 
người ây lừa gạt chúng sinh, thành tội đại vọng ngữ. 


Giảng giải: 


Chỉ trừ khi đến lúc lâm chung, âm thầm có lời di chúc. Tại sao những người 
ấy lừa gạt chúng sinh, Nếu quý vị là một bậc thánh, thì lúc đến cuối đời, quý 
vị có thể nói với mọi người điều ấy. Nhưng từ đây đến lúc đó, quý vị không 
thể nói cho ai biết cả. Đến lúc đó, quý vị có thê tiết lộ cho những người gần 
gũi nhất của mình, có thê là một hai vị đệ tử nhập thất của mình. 


Những người làm những việc ngược lại, chỉ dôi gạt và làm mê mờ chúng sinh 
băng cách tạo nên tội đại vọng ngữ. 


Nêu quý vị chưa đắc đạo, mà nói răng mình đã được, nêu quý vị chưa chứng 
quả, mà nói răng mình đã chứng, đó là quý vị đã nói lời đại vọng ngữ. 


Vào đời Thanh ở Trung Hoa, có vị cao tăng là Pháp sư Ấn Quang. Ngài là 
người Giang Tây. 


Sau khi xuất gia, ngài chiêm bái Phố-đà Sơn, đạo tràng của Bôồ-tát Quán Thế 
Âm. Ngài nhập thất ở núi đó. Ngài tự ân mình trong một căn phòng nhỏ và 
đọc Đại tạng kinh. Nếu ngày nào cũng đọc, phải cần đến ba năm mới đọc hết 
Tạng này. Ngài đã đọc đi đọc lại nhiều lần Tạng kinh nầy suốt 18 năm. Suốt 
những năm đó, ngài không xuống núi. Cuối cùng, một nhóm Phật tử ở 
Thượng Hải thỉnh ngài giảng kinh A-di-đà. Ngài đồng ý, nhưng chẳng có 
nhiều người đến nghe kinh, có lẽ do họ không hiểu được phương ngữ Thượng 
hải của ngài. Nhưng trong số đó có một cô học sinh trung học từ Thượng Hải 
có một giấc mơ bảo cô hãy đến nghe giảng kinh. Trong mộng báo rằng, “Cô 
nên đến đạo tràng cư sĩ đó..., để nghe kinh A-di-đà do Bồ-tát Đại Thế Chí 
giảng.” 

Hôm sau, cô học sinh đọc báo thấy có đăng tin Pháp sư Ấn Quang đang giảng 
Kinh A-di-đà tại đạo tràng đó. Cô tự hỏi: 


“Tại sao trong giấc mơ báo rằng Pháp sư Ấn Quang là Bồ-tát Đại Thế Chí? 


Đêm đó, cô tham dự pháp hội, sau khi mọi người ra về hết, cô kể lại giắc mơ 
của mình cho Pháp sư Ấn Quang nghe. Khi cô ta kết luận rằng ngài chính là 
Bồ-tát Đại Thế Chí, Pháp sư Ấn Quang không hài lòng, nhắc nhở cô, “Cô 
không được đem nói cho mọi người chuyện vô nghĩa này!” Thế nên cô không 
kế cho ai nghe chuyện giấc mơ. Nhưng cô xin quy y với Pháp sư Ấn Quang. 


Trang 140 


Ba năm sau, Pháp sư Ấn Quang nhập diệt, chỉ đến lúc đó cô mới kế về giấc 
mơ của mình. Mọi người đều bực tức vì cô đã không nói chuyện nầy sớm 
hơn, để họ có thê thỉnh pháp được nhiều hơm ở Pháp sư. Nhưng cô cho họ 
biết rằng chính Pháp sư đã cắm không cho cô được tiết lộ. Từ sự kiện nầy, rÕ 
ràng Pháp sư Ấn Quang là hóa thân của Bồ-tát Đại Thế Chí. Khi làm lễ trà tỳ, 


có rât nhiêu xá-lợi (Šarira) 


Thế nên, khi sắp mạng chung, một SỐ tung tích mới được tiết lộ. Tuy vậy, 
cũng không được nói một cách khoa trương về chuyện này. Như trong trường 
hợp trên, có thê là trong giấc mơ, có một ít chỉ dẫn được đưa ra. Nhưng quý vị 
không nên nói lộ liễu như, “Tôi là Bồ-tát Đại Thế Chí.” Đó là cách thức 
không nên làm. 


Người thời nay thường đi quanh tự tuyên bố rằng mình là Phật. Điều nầy trái 
ngược hoàn toàn với giáo lý trong Kinh Thủ-lăng-nghiêm. Tất nhiên mọi 
người đều là Phật, nhưng quý vị phải tu mới thành Phật. Nếu quý vị không tu, 
quý vị chăng khác gì hơn một con ngựa, con bò, con heo, con cừu, con gà. 
Quý vị hầu như sẽ trở thành quỷ đói, hay đoạ trong địa ngục; chăng có gì chắc 
chăn. 


Kinh văn: 

Ông dạy người đời tu tam-ma-địa, sau rốt phải đoạn trừ nói lời đại vọng 
ngữ. Đó là lời dạy bảo rõ ràng thanh tịnh, quyêt định thứ tư của các Đức 
Phật Thê Tôn Như Lai trong đời trước. 

Giảng giải: 


“A-nan, ông có nghe điêu nây không? Ông dạy người đời tu tam-ma-địa, 
sau rôt phải đoạn trừ nói lời đại vọng ngữ. 
“Đây có nghĩa là mọi lời nói phóng đại khoa trương. Dù vì thiện ý, cũng đừng 
nói, “Tôi đã giác ngộ.” Hoặc là “Tôi đã chứng quả,” hoặc là “Tôi là Bô-tát.” 
Hoặc là “Tôi là A-la-hán.” Điêu đó quá rẻ tiên. 


Đó là lời dạy bảo rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ tư của các Đức Phật Thế 
Tôn Như Lai trong đời trước. 


Đừng dạy mọi người nói dối và tuyên bố khoa trương. Lời dạy nầy là của chư 
Phật trong hiện đời và chư Phật trong quá khứ. 


Kinh văn: 


Trang 141 


Thế nên A-nan, nếu không đoạn trừ lời đại vọng ngữ, như khắc phân 
người làm hình cây chiên đàn, mà muôn được hương thơm. Thật không 
có chuyện đó. 


Giảng giải: 
Như Lai sẽ đưa ra ví dụ, Thê nên A-nan, nêu không đoạn trừ lời đại vọng ngữ, 


như khắc phân người làm hình cây chiên đàn, mà muôn được hương thơm. 


Những người muốn được trở nên thanh tịnh mà không dứt trừ lời đại vọng 
ngữ thì cũng giông như người cô găng tìm cách khăc hình cây chiên đàn 
hương từ phân người. Thật không có chuyện đó. 


Anh ta sẽ không bao giờ khiến cho phân người có được mùi hương thơm như 
cây chiên đàn. Điều nây có nghĩa là nêu quý vị nói lời đại vọng ngữ, giống 
như là quý vị có mùi rất thối. Nếu quý vị tu tập thiền định, nỗ lực thành Phật, 
mà vẫn tiếp tục nói dối, thì quý vỊ cũng giống như một cục phân. Vì người nói 
dối mà mong thành Phật thì cũng giông như cô găng làm cho cục phân trở nên 
có mùi thơm của tượng Phật. Điều ấy không hợp lý. 


Kinh văn: 


Như Lai dạy hàng tỷý-khưu, lẫy trực tâm làm đạo tràng. Trong các hành 
xử từ bốn uy nghỉ, còn không được hư dối. Làm sao có kẻ tự xưng là đã 
được pháp thượng nhân? 


Giảng giải: 
Như Lai dạy hàng tỷ-khưu, lẫy trực tâm làm đạo tràng. 


Tý-khưu đề cập ở đây gồm cả tứ chúng. Đến đây, quý vị không thể nói rằng, 
“Tôi là cư sĩ, thê nên Đức Phật không nói đên tôi.” 


Quý vị phải ngay thắng khi nói và nghĩ, Đừng có quanh co, đừng dối trá. 
Không có trực tâm cũng như cô găng làm thành hương chiên đàn từ phân uê. 


Như Lai dạy họ phải nên Trong các hành xử từ bốn uy nghi, còn không được 
hư đôi. 

Những oai nghi này đã được trình bày chỉ tiết từ trước. Mỗi tư thế đi đứng, 
năm, ngôi đêu có 250 oai nghi. Quý vị nên luôn luôn thực hành thật chân 


chính, thực sự tu tập trong đó. 


Làm sao có kẻ tự xưng là đã được pháp thượng nhân? 


Trang 142 


Tại sao mình lại tự tuyên bố đã chứng được quả vị Bồ-tát hay A-la-hán? 
Không nên nói như vậy. Trước quý vị nghe giảng kinh, quý vị có thể vô tình 
nói lên điều ấ ấy. Nhưng nay đã nghe giảng kinh rôi, quý vị biết là mình không 
còn được nói răng mình đã chứng được đến quả vị nào. Nói như vậy là nói lời 
đại vọng ngữ. 


Quả báo của hành vi nầy là đoạ vào địa ngục Bạt thiệt. Trong đời sau, lưỡi 
quý vị sẽ bị móc bằng lưỡi câu sắt và kéo ra. Sau đó, quý vị sẽ không còn cơ 
hội để nói dối, vì trong tương lai, quý vị đã bị câm rồi. 

Kinh văn: 

Ví như người bằần cùng, tự xưng là để vương, tự chuốc lấy sự tru diệt. 
Huông øì là ngôi vị pháp vương, sao dám xưng càn! Nhân đã không thật, 
quả ắt quanh co. Câu đạo bô-đề của Phật, như người muôn cắn rôn, làm 
sao thành tựu được? 

Giảng giải: 

“Ông có biết không? Có người nói, “Tôi là vua của nước này?” 


Nói như vậy, Ví như người bần cùng, tự xưng là đế vương, tự chuốc lấy sự tru 
diệt. 


Vua sẽ bắt nhốt người ấy liền, và toàn bộ gia đình của người ấy cũng bị tội 
chết luôn. Toàn thể bạn bè và họ hàng cũng sẽ bị khép vào tội chết. Thế thì 
“vua' đi về đâu? Tuyên bố rằng mình đã chứng quả thánh khi mình chưa 
chứng cũng giống như người bần cùng kia tự nói rằng mình là vua. Anh ta sẽ 
bị tru diệt vì tội ấy. 


Và nêu mình không thể nào tuỳ tiện tự nói mình là vua trong phương diện thế 
lan, 


Huống gì là ngôi vị pháp vương, sao đám xưng càn! 

Sao lại dám xưng càn Phật vị? 

Nhân đã không thật, quả ắt quanh co. 

Trong nhân địa, khi quý vị đang tu đạo, nếu không tu hành chân chính, thì kết 
quả quý vị hưởng được trong tương lai sẽ cong vạy. Sẽ có rât nhiêu khúc mắc. 
Quý vị sẽ không thê nào thành tựu quả vị một cách thăng tắt. Nêu quý vị tu 


kiêu nây, phỉa trải qua vô sô đại kiêp, mà vân không thành tựu được. 


Câu đạo bô-đê của Phật, như người muôn căn rôn, làm sao thành tựu được? 


Trang 143 


Nếu quý vị tự thực hành theo kiểu nầy-tiếp tục đắm mình trong nói dối và 
khoa trương mà tìm đạo bồ-đề của chư Phật, thì quý vị giống như người tìm 
cách cắn cái rốn của mình. 


Lầm sao mà thành tựu được? 


Quý vị sẽ không bao giờ căn cái rôn mình được, vì miệng mình không thê nào 
đên đó được. 


Kinh văn: 

Nếu hàng tÿ-khưu, tâm thắng như dây đàn, hành xử mọi việc chân thật, 
nhập vào tam-ma-đề, ắt hắn không có ma sự. Như Lai ân chứng cho 
người nây, thành tựu được vô thương trí giác của hàng Bô-tát. 

Giảng giải: 


Nếu hàng tỷ-khưu, và giới cư sĩ, tâm thăng như dây đàn, hành xử mọi việc 
chân thật, nhập vào tam-ma-đề, ắt hắn không có ma sự. 


Tâm quý vị nên thắng như dây đàn, đừng cong queo, như thân cây đàn. Quý 
vị nên chân thật trong mọi vấn đề và đừng bao giờ nói dối. Nói dối là trường 
hợp của: 


Khởi đầu chỉ bằng một máy lông 

Sẽ kết thúc bằng ngàn dặm trong tương lai. 

Nếu quý vị nói dối trong đời nầy, sẽ kéo sự thành tựu của quý vị lùi lại vài 
triệu đại kiếp trong đời sau. Hãy xem xét kỹ lưỡng và xem người nào đang bỏ 


mắt điều đó. Nếu quý vị có thể trực tâm và chân thật, quý vị có thể nhập vào 
tam-ma-đề, và không có một ma sự chướng ngại nào sinh khởi. 


Như Lai ấn chứng cho người này, thành tựu được vô thương trí giác của hàng 
Bô-tát. 


Ai đã có tâm chân thậy và ngay thắng như dây đàn thì đều có thể trở thành 
Bô-tát. Họ có thê thành tựu trí huệ vô thượng và tuệ giác của một vị Bô-tát. 


Kinh văn: 


Như lời Như Lai nói đây, chính là lời chư Phật đã nói. Nếu không phải 
như vậy, tức là lời ma ba-tuâần nói. 


Giảng giải: 


Trang 144 


Như lời Như Lai nói đây, chính là lời chư Phật đã nói. 
Nếu quý vị giải thích giống như Như Lai đã giảng giải trong kinh nầy, đó 
chính là giáo pháp của chư Phật đã giảng nói. Nêu không phải như vậy, tức là 


lơì ma ba-tuân nói. 


Người nào không diễn bày giáo pháp nầy, mà còn tuyên bố những giáo lý 
nghịch với giáo pháp nây, đó chính là lời của ma vương nói.” 


Ba-tuần là chỉ cho Ma vương. 
Hết quyền 6 
(Bản tiếng Hán ) 


——-O0O--- 


Dịch Việt: 
Thích Nhuận Châu 
xp 
Tịnh thất TỪ NGHIÊM 
PI. 2551 
Định Hợi-2007. 
Edited Ist: 19/05/2007 


".... ..— 
Hết tập 6 (còn tiêp) 


Trang 145 


